QUYÊÊN “MƯỜI MỘT” 


(Ekãdasaka-Nipata) 


H 


Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bò- 
Đề (Bhikkhu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 


Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1¡ QUYỀN 
(nipara) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN “MUỜI 
MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về một điều, một 
pháp, một người ...) vừa là số fh của QUYỀN kinh. Mỗi QUYỀN lại có 
nhiều NHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 180 NHÓM kinh. 
Các QUYỀN 1, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM kinh từ 1 đến cuối. Các 
Quyền 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những PHẨÂN “Năm Mươi Kinh” 
(Đầu Tiên... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm PHẨN “Năm Mươi Kinh 
Thêm” ở cuối. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 
thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Patfis ...) thì 


đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 
thì có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là SN, MN, hay DN... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là 
số QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cỗ ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người tu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong bộ kinh 
AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì trong 


một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYÉN, rồi sẽ hết Bộ 
Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ cần 
đọc lướt qua. Bản dịch là bằng //ếng Việt phổ thông nên ai cũng có thể đọc 
hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý 
vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo 
Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc 
chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của 
đạo Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thể chọn bất kỳ 
QUYÊN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thể bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phần 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 


MỤC LỤC 


Võ Hìn |0 ẤN cua baatteaslbilkikietb6gdesaladbuisbshtrdbkrtdte ii 
NHÓM I1. SỰ TÙY THUỘC ............................--- 22252 S++cs+£vzzsecreei l 
T1 an aiiaeisiidtaoesstiHosesiaake l 
TL ra acc cac. na. a : 
3 (3) Nguyên Nhân Cận K () ..........................--2--5-5++ccc+EscErrsrkerrsrserkee 4 
4 (4) Nguyên Nhân Cận Kê (2)......................... 2222 2+csececzxvEerxerkerrrrreee 6 
5 (5) Nguyên Nhân Cận Kè 2.5. 5a... ẽ g5 -.  ẽ...... sa 6 
N  S-“:..5 c Y6 c6 ốẽ 6c j6 ốc. hs 6 
TL He 44 60602a4654606á40uảxg6iiagiAaaxu6s1a@wsai 7 
 sdacaadiaoteeaddeeasudeioxousdl 9 
D VỀ NT que iiiist026xi6kitti109-630190c06Àia8s01xioi6liiyei)ixei6liiseesak 10 
10 (10) Chỗ Kiếm .Ăn Của Chữm Công ........................... ..----------+©-z©55+: 14 
NHÓM 2. SỰ TƯỞNG NIỆM...........................---2- 27s xscxecrccsee 15 
1Í | ¡) 0000)10H/THÑ ẤT si s1 sasi10)-isxndbiagtdiisgnelastoi&iibypiaiiasbi kia 15 
l0) P.2 1P TƯ n0 0.000 00000Ô00ÔÔỐ00090 00 0000 Ô0v 0y 20 
T1: G6622 csosk6bi228ni604l-0240ix6ssea 21 
Ti bi TH 061 0066100022026) 6202-kc4, se 23 
2/117 0ì PP nợ xxx... CÔ 27 
b1 TẾ. '.....: 0n HT nh 0n 0 v9 0 000 00 0 v0 00Ạ 28 
Z7ị VÌ  Ô LÊ do cao vien 0o dit a2soroee 33 
18 (8) Sự Định Tiêm (])...........................--5ccccctecrreEErrrrrrerrerer cư 39 


TT RE  nŸỹŸ.ư“—ằ: 41 


VI 


Và À4) ii si mi: TẠI NI TÔ DA HT 1 VU VI 00T 9/00 42 
Tí [Ty BH [n6 TH DẾT ác cg 2á ttÁ ng (2A kh Gan Quả nGák Q0 ky co 42 
NHÓM 3. TƯỜNG TỪ sáu6cssesvii l6 cao buông cugtuià biàd Sa agũu 43 
22 (I)— 29 (8) Quán Sát Sự Vô THƯỜNg............................... 5-25 5+5 << +++ 43 
đỤ (17 L1 1 sa bá 06ha Gintbivaaoybsbisdldvllsdkedfesbisaypuiek 43 
TT TL Tái 62 láá A2 dAxkijAssska 44 
Ti 7/1 111 dd lát adiiiiadalbbikubijoeiobiee 44 
TU là L7 LỄ  Ễ ác do hd ttikkãsg dc lt lBadikaksalaaei 44 
Màn DU | lui DU. TT 0000000009 0000000000090 7. 01/0 101/ 0/770 9/000 0 T7 V7 44 
2 0 6i 7.07 Lá và dài i60 sg ti tlls00tabtaagiakiaidkasigaai 44 
n CS 7111 dc cdinbdiadidizÔnuibauaiado 45 
TẾ d0 coi bcaiaaooodse 45 
CI TỆ si ïà ni CÁ G5 6 00/00/00 0 00097009 00/7009 0V) 45 
TC Đi ái ni llẾ 6 ˆ.  ) TPUNH TH HN VN TU PP VÔ DỤ DU TU NG VƯNt 45 
Độ TA ó3 J lệ c.P Móc co ÔNG DÀNG no 000 0000900 007000 vì 0S, 46 
NHÓM 4. NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC............. 46 
s2, Fái È } TRỢ VÌ PP VIỆT SA DA ANH SH TP NGON ĐÌN, 46 
Nhà Hi vn 6kcsdaaadsee 47 
N11 ng 17 ác 2i226ousugoivwadOadouod 47 
BẢNG VIỆT TÃTT:...:¡.. oi: 0600 0160015600160 10106010100 D 0101106111006 24 49 


Z Z 
CHU THỊCH 999009696969006060006060006060606006066000600006999000600900696000606006960606660606060660606%66%660606069600060606060606666 3 3 


Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


NHÓM 1 
SỰ TÙY THUỘC 
1 (1) Mục Đích Gì ?° 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anäthapindika). Lúc đó có Ngài Änanda 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


(1) “Thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích và ích lợi của giới-hạnh thiện 
lành?” 


(2) “Này Änanda, mục đích và ích lợi của giới-hạnh thiện lành là (để 
có được) sự không hồi-tiếc.” 


(3) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự không hôi- 
tiếc?” 


“Mục đích và ích lợi của sự không hối-tiếc là niềm-vui.” 

(4) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của niềm-vui?” 
“Mục đích và ích lợi của niềm-vui là sự hoan-hỷ (hÿ).” 

(5) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự hoan-hỷ?” 
“Mục đích và ích lợi của sự tĩnh-lặng (khinh an).” 


(6) “Và, thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích và ích lợi của sự tĩnh- 


lặng?” 
“Mục đích và ích lợi của sự tĩnh-lặng là sự sướng (lạc, thân lạc).” 
(7) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự sướng?” 


“Mục đích và ích lợi của sự sướng là sự định-tâm (định).” 


2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


(8) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự định- 


tâm?” 


“Mục đích và ích lợi của sự định-tâm là sự-biết và sự-thấy về mọi thứ 
đúng như chúng thực là.” 


(9) “Và, thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích và ích lợi của sự-biết và sự- 
thấy về mọi thứ đúng như chúng thực là?” 


“Mục đích và ích lợi của sự-biết và sự-thấy về mọi thứ đúng như 


chúng thực là sự tỉnh-ngộ [không còn mê đăm].” 


(10) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự tỉnh- 
ngộ?” 


“Mục đích và ích lợi của sự tỉnh-ngộ là sự chán-bỏ.” 


(10) “Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích và ích lợi của sự chán- 
bỏ?” 


“Mục đích và ích lợi của sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ là trí-biêt và tâm- 
nhìn của sự giảI-thoát.” 


“Như vậy đó, này Änanda, (1)-(2) mục đích và ích lợi của giới-hạnh 
thiện lành là sự không hồi-tiếc; (3) mục đích và ích lợi của sự không hối- 
tiếc là niềm-vui; (4) mục đích và ích lợi của niềm-vui là sự hoan-hỷ (hỷ); 
(Š) mục đích và ích lợi của sự hoan-hỷ là sự tĩnh-lặng (khinh an). (6) mục 
đích và ích lợi của sự tĩnh-lặng là sự sướng (lạc); (7) mục đích và ích lợi 
của sự sướng là định-tâm (định); (8) mục đích và ích lợi của sự định-tâm 
là sự-biết và sự-thấy về mọi thứ đúng như chúng thực là; (9) mục đích và 
ích lợi của sự-biết và sự-thấy về mọi thứ đúng như chúng thực là sự tỉnh- 
ngộ; (10) mục đích và ích lợi của sự tỉnh-ngộ là sự chán-bỏ; (11) mục đích 
và ích lợi của sự chán-bỏ là trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Như 


vậy, này Änanda, giới-hạnh thiện lành dẫn dắt tiến dần tới chỗ cao nhất.” 


2 (2) Sự Cõ-ý 00 


s3 


(1-2) “Này các Tỳ kheo, đối với một người đức-hạnh, hành vi của 
người đó là có giới-hạnh, thì không cố dụng sự cố-ý (tư) để: “Cầu mong 
sự không hối-tiếc khởi sinh trong tôi”. Đó là lẽ tự nhiên, rằng sự không 
hối-tiếc sẽ khởi sinh trong một người đức-hạnh, hành vi của người đó là 


có giới-hạnh. 


(3) “Đôi với một người không có sự hôi-tiêc thì không cân cô dụng sự 
cô-ý đê: “Câu mong niêm-vui khởi sinh trong tôi”. Đó là lẽ tự nhiên, rắng 


trong một người không có sự hôi-tiêc sẽ khởi sinh niêm-vul. 


(4) “Đối với người được niềm-vui thì không cần cố dụng sự cố-ý đề: 
“Cầu mong sự hoan-hÿ khởi sinh trong tôi”. Đó là lẽ tự nhiên, rằng trong 


một người có niêm-vuI sẽ khởi sinh sự hoan-hỷ (hỷ). 


(5) “Đối với người có một cái tâm hoan-hỷ thì không cần cố dụng sự 
có-ý đề: “Cầu mong thân tôi tĩnh-lặng”. Đó là lẽ tự nhiên, rằng trong một 


người có tâm hoan-hỷ thì thân sẽ được tĩnh-lặng (khinh an). 


(6) Với người được tĩnh-lặng trong thân thì không cần cố dụng sự cố- 
ý để: 'Cầu mong tôi cảm thấy sướng". Đó là lẽ tự nhiên, rằng trong một 
người được tĩnh-lặng trong thân thì cảm thấy sướng (lạc, thân lạc). 


(7) “Với một người cảm giác sướng thì không cân cô dụng sự cô-ý 
đê: “Câu mong tâm tôi đạt-định'. Đó là lẽ tự nhiên, rằng tâm của một 


người cảm thấy sướng (thân lạc) thì sẽ đạt định. 


(8) “Đối với người đạt-định thì không cần cô dụng sự cô-ý đề: “Mong 
sao tôi biết và thấy (tri kiến) mọi sự đúng như chúng thực là'. Đó là lẽ tự 
nhiên, rằng một người đạt-định thì sẽ biết và thấy mọi sự đúng như chúng 
thực là. 

(9) “Đối với người biết và thấy mọi sự đúng như chúng thực là thì 
không cần có dụng sự cố-ý đề: 'Cầu mong tôi biết tỉnh-ngộ (không còn mê 
đăm) và biết chán-bỏ.” Đó là lẽ tự nhiên, rằng một người biết và thấy mọi 


sự đúng như chúng thực là sẽ biết tỉnh-ngộ. 


(10) “Đối với người biết tinh-ngộ thì không cần cố dụng sự cố-ý để: 


4* Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


“Cầu mong tôi biết sự chán-bỏ.” Đó là lẽ tự nhiên, rằng một người tỉnh- 
ngộ là sẽ chán-bỏ. 

(11) “Đối với người biết chán-bỏ thì không cần có dụng sự cố-ý đề: 
“Cầu mong tôi chứng ngộ trí-biết và tầm-nhìn (minh kiến) của sự giải- 
thoát”. Đó là lẽ tự nhiên, rằng một người chán-bỏ thì sẽ chứng ngộ trí-biết 


và tâm-nhìn của sự giải-thoát. 


“Như vậy là, này các Tỳ kheo, (11)-(10) trí-biết và tầm-nhìn của sự 
giải-thoát là mục đích và ích lợi của sự chán-bỏ; (9) sự chán-bỏ là mục 
đích và ích lợi của sự tỉnh-ngộ; (8) sự tỉnh-ngộ là mục đích và ích lợi của 
sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng như chúng thực là; (7) sự-biết và sự- 
thấy về mọi sự đúng như chúng thực là mục đích và ích lợi của sự định- 
tâm; (6) sự định-tâm là mục đích và ích lợi của sự sướng; (Š) sự sướng là 
mục đích và ích lợi của sự tĩnh-lặng (trong thân); (4) sự tĩnh-lặng (trong 
thân) là mục đích và ích lợi của sự hoan-hÿ; (3) sự hoan-hỷ là mục đích và 
ích lợi của niềm-vui; (2) niềm-vui là mục đích và ích lợi của sự không bị 
hồi-tiếc; và (1) sự không bị hồi-tiếc là mục đích và ích lợi của sự (giữ, trì, 
có được) giới-hạnh. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, một giai đoạn chảy vào giai đoạn kế tiếp, 
một giai đoạn đô đầy giai đoạn kế tiếp, để đi từ bờ bên này (thử ngạn) tới 
bờ bên kia (bỉ ngạn).” 


3 (3) Nguyên Nhân Cận Kê (1) ? 


(D “Này các Tỳ kheo, (1) với một người thất-đức, người thiếu hụt về 
giới-hạnh, thì (2) sự không hối-tiếc sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề (kế trước, 
kế cận) của nó. Khi không có sự không hối-tiếc, với người thiếu sự không 
hối-tiếc, thì (3) niềm-vui sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không 
có niềm-vui, với người thiếu niềm-vui, thì (4) sự hoan-hỷ (hỷ) sẽ thiếu 
nguyên-nhân cận kẻ của nó. Khi không có sự hoan-hỷ, với người thiếu sự 
hoan-hÿ, thì (5) sự tĩnh-lặng [trong thân] (khinh an) sẽ thiếu nguyên-nhân 


cận kề của nó. Khi không có sự tĩnh-lặng, với người thiếu sự tĩnh-lặng, thì 


) 


(6) sự sướng (lạc, thân lạc) sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi 
không có sự sướng, với người thiếu sự sướng, thì (7) sự định-tâm (định) sẽ 
thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không có sự định-tâm, với người 
thiếu sự định-tâm, thì (8) sự biết và sự thấy (tri kiến) về mọi sự đúng như 
chúng thực là sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không có sự biết 
Và Sự thấy về mọi sự đúng như chúng thực là, với người thiếu sự biết và 
sự thấy về mọi sự đúng như chúng thực là, thì (9) sự tỉinh-ngộ (không còn 
mê đắm) sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không có sự tỉnh-ngộ, 
thì (10) sự chán-bỏ sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó. Khi không có sự 
chán-bỏ, thì (11) trí-biết và tầm-nhìn (minh kiến) của sự giải-thoát sẽ thiếu 


nguyên-nhân cận kê của nó. 


“Ví dụ một cây thiếu cành và lá. Thì rễ của nó không phát triển đầy 
đủ; rồi vỏ cây, phần gỗ mềm, và phần gỗ lõi cũng không phát triển đầy đủ. 
Cũng giống như vậy, (1) với một người thất-đức, người thiếu giới-hạnh, 
thì (2) sự không hối-tiếc sẽ thiếu nguyên-nhân cận kề của nó ....... (11) 


trí-biêt và tâm-nhìn của sự giải-thoát sẽ thiêu nguyên-nhân cận kê của nó. 


(H) “Này các Tỳ kheo, (1l) với một người đức-hạnh, hành vi của 
người đó là có giới-hạnh, thì (2) sự không hối-tiếc sẽ có được nguyên- 
nhân cận kề của nó. Khi có sự không hồi-tiếc, với người có được sự không 
hối-tiếc, thì (3) niềm-vui sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có 
niềm-vui, với người có được niềm-vui, thì (4) sự hoan-hÿ (hỷ) sẽ có được 
nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự hoan-hỷ, với người có được sự ho- 
an-hÿ, thì (Š) sự nh-lặng [trong thân] (khinh an) sẽ có được nguyên-nhân 
cận kề của nó. Khi có sự tĩnh-lặng, với người có được sự tĩnh-lặng, thì (6) 
sự sướng (lạc, thân lạc) sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự 
sướng, với người có được sự sướng, thì (7) sự định-tâm (định) sẽ có được 
nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự định-tâm, với người có được sự 
định-tâm, thì (8) sự biết và sự thấy (tri kiến) về mọi sự đúng như chúng 
thực là sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự biết và sự thấy 
về mọi sự đúng như chúng thực là, với người có được sự biết và sự thấy 
về mọi sự đúng như chúng thực là, thì (9) sự tỉnh-ngộ (không còn mê 


6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


đăm) và sự chán-bỏ sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó. Khi có sự 
tỉnh-ngộ thì (10) sự chán-bỏ sẽ có nguyên-nhân cận kể của nó. Khi có sự 
chán-bỏ, thì (11) trí-biết và tầm-nhìn (minh kiến) của sự giải-thoát sẽ có 
nguyên-nhân cận kề của nó. 

“Ví dụ một cây có đủ cảnh và lá. Thì rễ của nó sẽ phát triển đầy đủ; 
rồi vỏ cây, phần gỗ mềm, và phần gỗ lõi cũng phát triển đầy đủ. Cũng 
giống như vậy, (1) với một người đức-hạnh, hành vi của người đó là có 
giới-hạnh, thì (2) sự không hồi-tiếc sẽ có được nguyên-nhân cận kề của nó 
(11) trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát sẽ có nguyên-nhân cận kề 


của nó.” 


4 (4) Nguyên Nhân Cận Kề (2) 
Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: [7iếp tục giống hệt nội 
dung kinh 11:03 kế trên, chỉ khác là kinh này do thầy Xá-lợi-phát nói. ] 


5 (5) Nguyên Nhân Cận Kề (3) 
Ở đó Ngài Änanda đã nói với các Tỳ kheo: [Tiếp tục giống hệt nội 
dung kinh 11:03 kế trên, chỉ khác là kinh này do thây Ẩnanda nói.] 


6 (6) Tai Nạn ??°? 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo là người sỉ nhục và chê bai 
những Tỳ kheo đồng đạo, người chửi rủa những thánh nhân, thì không thể 
nào và không thể hình dung rằng người đó sẽ không gặp phải [xảy ra] một 
trong mười tai nạn này. Mười đó là gì? (1) Người đó không thành tựu điều 
chưa thành tựu. (2) Người đó rớt khỏi điều mình đã thành tựu. (3) Những 
phẩm chất tốt của người đó không được làm sáng bóng.??° (4) Người đó 
đánh giá quá cao những phẩm chất của mình, hoặc (5) sẽ dẫn tới đời sống 
tâm linh không được viên-mãn, hoặc sẽ phạm vào tội ô-nhiễm nào đó, 
hoặc (7) bỏ tu hoàn tục, hoặc (8) dính bệnh ngặt nghèo, hoặc (9) bị điên 


s7 


khùng hay bị loạn trí. (10) Người đó chết với cái tâm ngu-mờ. (11) Khi 
thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Khi một Tỳ kheo 
là người sỉ nhục và chê bai những Tỳ kheo đồng đạo, người chửi rủa 
những thánh nhân, thì không thể nào và không thể hình dung rằng người 


đó sẽ không gặp phải [xảy ra] một trong mười một tai nạn này.” 


7 (7) Nhận Thức ?”*% 
Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, có phải một Tỳ kheo có thể: {đạt được một trạng thái 
định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức (phi tưởng) về 
đất trong liên hệ với đất; (2) về nước trong liên hệ với nước; (3) về lửa 
trong liên hệ với lửa; (4) về khí trong liên hệ với khí; (5) về không vô biên 
xứ trong liên hệ với không vô biên xứ; (6) về thức vô biên xứ trong liên hệ 
với thức vô biên xứ; (7) về vô sở hữu xứ trong liên hệ với vô sở hữu xứ; 
(8) về phi tưởng phi phi tưởng xứ trong liên hệ với phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; (9) về thế giới này trong liên hệ với thế giới này; (10) về thế 
giới khác trong liên hệ với thế giới khác; (11) về mọi thứ được nhìn thấy, 
nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem 


xét bởi cái tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức?” 
“Người đó có thê, này Änanda.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào người đó có thể đạt được một 


trạng thái định-tâm như vậy?” 


“Ở đây, này Ananda, một Tỳ kheo có nhận-thức (tưởng) như vây: 
“Đây (trạng thái này) là bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự làm lắng-lặn 
tất cả mọi hành-vi (hành vi tạo tác; các hành), sự từ-bỏ mọi sự thu-nạp 
(sanh y), sự tiêu-diệt dục-vọng (áI), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn.? 
Này Ananda, chính theo cách này một Tỳ kheo có thể {đạt được một trạng 
thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức (phi tưởng) 


§ * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


về đất trong liên hệ với đất; (2) về nước trong liên hệ với nước; (3) về lửa 
trong liên hệ với lửa; (4) về khí trong liên hệ với khí; (5) về không vô biên 
xứ trong liên hệ với không vô biên xứ; (6) về thức vô biên xứ trong liên hệ 
với thức vô biên xứ; (7) về vô sở hữu xứ trong liên hệ với vô sở hữu xứ; 
(8) về phi tưởng phi phi tưởng xứ trong liên hệ với phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; (9) về thế giới này trong liên hệ với thế giới này; (10) về thế 
giới khác trong liên hệ với thế giới khác; (11) về mọi thứ được nhìn thấy, 
nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem 
xét bởi cái tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức” 

Rồi thầy Änanda, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời tuyên thu- 
yết của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vòng ra giữ hướng đức 
Thế Tôn ở bên phải mình (và đi ra), rồi đi đến gặp Ngài Xá-lợi-phất.2295 
Thầy ấy chảo hỏi qua lại với thầy Xá-lợi-phất, và sau khi họ xong phần 
chảo hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và nói với thầy Xá-lợi- 
phất: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, có phải một Tỳ kheo có thể: {đạt được 
một trạng thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức về 
đất trong liên hệ với đất... (11) về mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, 
cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái 


tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức?” 
“Người đó có thê, này đạo hữu Ananda.” 


“Nhưng, này đạo hữu Xá-lợi-phất, theo cách nào người đó có thể đạt 


được một trạng thái định-tâm như vậy?” 


“Ở đây, này đạo hữu Änanda, một Tỳ kheo là có nhận-thức (tưởng) 
như vây: “Đây (trạng thái này) là bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự làm 
lắng-lặn tất cả mọi hành-vi (hành vi tạo tác; các hành), sự tù-bỏ mọi sự 
thu-nạp (sanh y), sự tiêu-diệt dục-vọng (ái), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
niết-bàn.” Này Ananda, chính theo cách này một Tỳ kheo có thể {đạt được 
một trạng thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức về 


đất trong liên hệ với đất... (11) về mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, 


.9 


cảm nhận, nhận biệt, được đạt tới, được tìm kiêm, và được xem xét bởi cái 


tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức.” 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này đạo hữu, rằng ý nghĩa và câu 
chữ của cả Vị Thầy và vị đệ tử đều trùng hợp và giống nhau và không 
khác biệt khi nói về trạng thái bậc nhất đó.??'% Này đạo hữu, mới đây tôi 
đã đến gặp đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn về vấn đề này. Đức Thế Tôn 
đã trả lời tôi y hệt với ý nghĩa và câu chữ như thầy Xá-lợi-phất đã dùng. 
Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này đạo hữu, rằng ý nghĩa và câu chữ 
của cả Vị Thầy và vị đệ tử đều trùng hợp và giống nhau và không khác 
biệt khi nói về trạng thái bậc nhất đó.” 


ổ (8) Sự Chú Tâm 
Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, có phải một Tỳ kheo có thể: {đạt được một trạng thái 
định-tâm (mà trong đó) người đó không chú-tâm (tác ý) tới mắt và những 
hình-sắc, tai và những âm-thanh, mũi và những mùi-hương, lưỡi và những 
mùi-vị, thân và những đối-tượng chạm xúc; rằng (1) người đó không chú- 
tâm tới (yếu tố) đất,?? (2) nước, (3) lửa, (4) hoặc gió; (5) người đó không 
chú-tâm tới không vô biên xứ [cảnh xứ của không gian vô biên], (6) thức 
vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô biên], (7) vô sở hữu xứ [cảnh xứ trồng- 
không], (8) hoặc phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức 
cũng không phải không còn nhận-thức]; (9) người đó không chú-tâm tới 
thế giới này; (10) người đó không chú-tâm tới thế giới khác; (11) người đó 
không chú-tâm tới mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, nhận 
biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái tâm}— nhưng 
người đó vẫn có chú-tâm (có tác ý)?” 

“Người đó có thể, này Änanda.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào người đó có thể đạt được một 
trạng thái định-tâm như vậy?” 


10 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


“Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo là có nhận-thức (tưởng) như vầy: 
“Đây (trạng thái này) là bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự làm lắng-lặn 
tất cả mọi hành-vi (hành vi tạo tác; các hành), sự tù-bỏ mọi sự thu-nạp 
(sanh y), sự tiêu-diệt dục-vọng (ái), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, niết-bàn.? 
Này Ananda, chính theo cách này một Tỳ kheo có thể {đạt được một trạng 
thái định-tâm như vậy (mà trong đó) người đó không chú-tâm (tác ý) tới 
mắt và những hình-sắc, tai và những âm-thanh, mũi và những mùi-hương, 
lưỡi và những mùi-vị, thân và những đối-tượng chạm xúc; rằng (1) người 
đó không chú-tâm tới (yếu tố) đất, (2) nước, (3) lửa, (4) hoặc gió; (5) 
người đó không chú-tâm tới không vô biên xứ [cảnh xứ của không gian vô 
biên], (6) thức vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô biên], (7) vô sở hữu xứ 
[cảnh xứ trống-không], (8) hoặc phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức]; (9) người đó 
không chú-tâm tới thế giới này; (10) người đó không chú-tâm tới thế giới 
khác; (11) người đó không chú-tâm tới mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, 
cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái 


tâm}— nhưng người đó vẫn có chú-tâm (có tác ý).” 


9 (9) Sandha 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãdika trong hội trường 
gạch. Lúc đó có Ngài Sandha??28 đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: 

“Này Sandha, hãy thiền như một con ngựa thuần chủng xuất sắc, 


không như con ngựa non hoang dã. 


(D “Và theo cách nào một con ngựa non hoang dã thiền ngẫm? Khi 
một con ngựa non hoang đã được cột gần máng ăn, nó chỉ thiền ngẫm: 
“Cỏ để ăn, cỏ để ăn!? Vì lý do gì? Vì khi một con ngựa non hoang dã được 
cột gần máng ăn, nó không biết tự hỏi mình: “Giờ phận sự gì người huấn 
luyện ngựa đặt ra cho ta hôm nay? Ta có thê làm gì để làm hài lòng ông 


ta?ˆ Khi được cột ở gần máng ăn nó chỉ thiên ngẫm: “Cỏ đề ăn, cỏ để ăn!? 


°«lI 


Cũng giống như vậy, này Sandha, một người giống một con ngựa non ho- 
ang dã, sau khi đi vô rừng, đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi trú 
với một cái tâm bị ám muội và áp chế bởi (chướng ngại) tham-dục, và 
người đó không hiểu được “sự thoát-khỏi tham-dục đã khởi sinh” đúng 
như nó thực là. Khi chấp chứa tham-dục ở bên trong, người đó thiền 
ngẫm, ngẫm nghĩ, suy ngẫm, và nghiền ngẫm.??? Người đó ngồi trú với 
một cái tâm bị ám muội và áp chế bởi (chướng ngại) sự ác-ý ... bởi sự sự 
đờ-đẫn và buồn-ngủ ... bởi sự bất-an và hồi-tiếc.... bởi sự nghi-ngờ, và 
người đó không hiểu được “sự thoát-khỏi sự nghi-ngờ đã khởi sinh” đúng 
như nó thực là. Khi chấp chứa sự nghi-ngờ ở bên trong, người đó thiền 


ngâm, ngâm nghĩ, suy ngâm, và nghiên ngâm. 


- “Người đó thiền (1) tùy thuộc vào (yếu tố) đất, (2) tùy thuộc vào 
nước, (3) tùy thuộc vào lửa, (4) tùy thuộc vào gió, (Š) tùy thuộc vào không 
vô biên xứ [cảnh xứ của không gian vô biên], (6) tùy thuộc vào thức vô 
biên xứ [cảnh xứ của thức vô biên], (7) tùy thuộc vào vô sở hữu xứ [cảnh 
xứ trống-không], (8) tùy thuộc vào phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức], (9) tùy thuộc 
vào thế giới này, (10) tùy thuộc vào thế giới khác, (11) tùy thuộc vào mọi 
thứ được nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được 
tìm kiếm, và được xem xét bởi cái tâm. Kiểu như vậy là sự thiền của một 


người giông như một con ngựa non hoang dã. 


(H) “Và, này Sandha, theo cách nào là thiền như một con ngựa thuần 
chủng xuất sắc? Khi một con ngựa thuần chủng xuất sắc được cột gần 
máng ăn, nó không thiền ngẫm: “Cỏ để ăn, cỏ để ăn!? Vì lý do gì? Vì khi 
một con ngựa non hoang dã được cột gần máng ăn, nó biết tự hỏi mình: 
“Giờ phận sự gì người huấn luyện ngựa đặt ra cho ta hôm nay? Ta có thê 
làm gì để làm hài lòng ông ta? Khi được cột ở gần máng ăn nó không 
thiền ngẫm: “Cỏ để ăn, cỏ để ăn!” Vì con ngựa thuần chủng xuất sắc coi 
cái sự bị roi thúc đánh (tức bị người huấn luyện đánh, thúc) là một món 
nợ, một sự trói buộc, một sự mất mát, và thất bại. Cũng giống như vậy, 


một người giông như con ngựa thuân chủng xuât sắc, sau khi đi vô rừng, 


12 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


đến một gốc cây, hay một chòi trống, không ngồi trú với một cái tâm bị 
ám muội và áp chế bởi (chướng ngại) tham-dục, và người đó hiểu được 
“sự thoát-khỏi tham-dục đã khởi sinh” đúng như nó thực là. Người đó 
không ngồi trú với một cái tâm bị ám muội và áp chế bởi (chướng ngại) sự 
ác-ý ... bởi sự sự đò-đẫn và buồn-ngủ ... bởi sự bất-an và hồi-tiếc ... bởi 
sự nghi-ngờ, và người đó không hiểu được “sự thoát-khỏi sự nghi-ngờ đã 
khởi sinh". 

- “Người đó không thiền (1) tùy thuộc vào (yếu tố) đất, (2) tùy thuộc 
vào nước, (3) tùy thuộc vào lửa, (4) tùy thuộc vảo gió, (Š) tùy thuộc vào 
không vô biên xứ [cảnh xứ của không gian vô biên], (6) tùy thuộc vào 
thức vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô biên], (7) tùy thuộc vảo vô sở hữu 
xứ [cảnh xứ trống-không], (§) tùy thuộc vào phi tưởng phi phi tưởng xứ 
[cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức], (9) 
tùy thuộc vào thế giới này, (10) tùy thuộc vào thế giới khác, (11) tùy thuộc 
vào mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, 
được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái tâm. Cách như vậy là sự thiền của 


một người giông như một con ngựa thuân chủng xuât sắc. 


“Khi người đó thiền tập theo cách như vậy, có những thiên thần ở 
cùng vị trời Indra, vị trời Brahma, và vị trời PaJapatiI từ xa đã kính cần 


người thuân chủng xuât sắc đó, và họ nói: 


“*Kính lễ ngài, hỡi người thuần chủng! 
Kính lễ ngài, hỡi người cao thượng! 
Bản thân chúng tôi không hiểu được, 
Ngài thiền tùy thuộc vào thứ gì.” ??!9 

Khi lời đó được nói ra, thầy Sandha đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào một người thuần chủng xuất 
sắc thiền trú? Nếu người đó (1) không thiền tùy thuộc vào (yếu tố) đất ... 
(I1) không tùy thuộc vào thứ được nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, nhận 
biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái tâm, và như 


vậy người đó thiên theo cách nào mà đến nỗi những thiên thân ở cùng ... 


s13 


từ xa đã kính cân, và họ nói: 


“*Kính lễ ngài, hỡi người thuần chủng! 
Kính lễ ngài, hỡi người cao thượng! 
Bản thân chúng tôi không hiểu được, 
Ngài thiền tùy thuộc vào thứ gì.”” 


kề đây, này Sandha, đối với một người thuần chủng xuất sắc, (1) 
nhận-thức về (yếu tố) đất đã biến mất trong liên hệ với đất,??!! (2) nhận- 
thức về nước đã biến mắt trong liên hệ với nước, (3) nhận-thức về lửa đã 
biến mắt trong liên hệ với lửa, (4) nhận-thức về gió đã biến mất trong liên 
hệ với gió; (5) nhận-thức về không vô biên xứ đã biến mắt trong liên hệ 
với không vô biên xứ, (6) nhận-thức về thức vô biên xứ đã biến mắt trong 
liên hệ với thức vô biên xứ, (7) nhận-thức về vô sở hữu xứ đã biến mất 
trong liên hệ với vô sở hữu xứ, (8) nhận-thức về phi tưởng phi phi tưởng 
xứ đã biến mất trong liên hệ với phi tưởng phi phi tưởng xứ, (9) nhận-thức 
về thế giới này đã biến mắt trong liên hệ với thế giới này, (10) nhận-thức 
về thế giới khác đã biến mất trong liên hệ với thế giới khác; (11) nhận- 
thức đã biến mất trong liên hệ với mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, cảm 


nhận, nhận biệt, được đạt tới, được tìm kiêm, và được xem xét bởi cái tâm. 


“Này Sandha, thiền theo cách như vậy, một người thuần chủng xuất 

sắc không thiền (1) tùy thuộc vào (yếu tổ) đất, (2) tùy thuộc vào nước, (3) 
tùy thuộc vảo lửa, (4) tùy thuộc vào gió, (Š) tùy thuộc vào không vô biên 
xứ, (6) tùy thuộc vào thức vô biên xứ, (7) tùy thuộc vào vô sở hữu xứ, (8) 
tùy thuộc vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, (9) tùy thuộc vào thế giới này, 
(10) tùy thuộc vào thế giới khác, (11) tùy thuộc vào mọi thứ được nhìn 
thấy, nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và 
được xem xét bởi cái tâm, và như vậy người đó thiền trú.?2?!2 Và người đó 
thiền trú theo cách như vậy, nên những thiên thần ở cùng vị trời Indra, vị 
trời Brahmä, và vị trời Pajãpati từ xa đã kính cần người thuần chủng xuất 
sắc đó, và họ nói: 

““Kính lễ ngài, hỡi người thuần chủng! 

Kính lễ ngài, hỡi người cao thượng! 


14 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


Bản thân chúng tôi không hiểu được, 
Ngài thiền tùy thuộc vào thứ gì.”” 


10 (10) Chỗ Kiếm Ăn Của Chữừn Công ??!° 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương-xá) trong 
khu ở của những du sĩ, ở chỗ (được gọi là chỗ) chỗ kiếm ăn của chim 
công. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

() “Này các Tỳ kheo, có được ba phẩm chất này, một Tỳ kheo là bậc 
nhất trong những thiên thần và loài người: là người đã đạt tới kết-cuộc rốt 
ráo [tột cùng], đã dành được sự an-toàn rốt ráo thoát khỏi sự trói-buộc 
(khỏi luân hồi ...), đã sống đời sống tâm linh rốt ráo, đã chứng đắc chung- 
cuộc rốt ráo. Ba đó là gì? (1) Mớ (đồng, uẫn) giới-hạnh của bậc vô học 
nhân, (2) mớ thiền-định của bậc vô học nhân, và (3) mớ trí-tuệ của bậc vô 
học nhân. Có được ba phẩm chất này, một Tỳ kheo là bậc nhất trong 


những thiên thân và loài người ... đã chứng đắc chung-cuộc rôt ráo. 


(ñ) “Này các Tỳ kheo, có được ba phẩm chất [khác nữa], một Tỳ 
kheo là bậc nhất trong những thiên thần và loài người: là người đã đạt tới 
kết-cuộc rốt ráo ... đã chứng đắc chung-cuộc rốt ráo. Ba đó là gì? (4) 
Thần thông biến hóa (biến hóa thông), (5) thần thông đọc-tâm của người 
khác (tha tâm thông), và (6) thần thông chỉ-dạy (giáo hóa thông). Có 
được ba phẩm chất này, một Tỳ kheo là bậc nhất trong những thiên thần 


và loài người ... đã chứng đắc chung-cuộc rôt ráo. 


(ii) “Này các Tỳ kheo, có được ba phẩm chất [khác nữa], một Tỳ 
kheo là bậc nhất trong những thiên thần và loài người: là người đã đạt tới 
kết-cuộc rốt ráo ... đã chứng đắc chung-cuộc rốt ráo. Ba đó là gì? (7) 
Cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), (8) sự-biết đúng đắn (chánh trị), và (9) 
sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải-thoát). Có được ba phẩm chất này, một 
Tỳ kheo là bậc nhất trong những thiên thần và loài người ... đã chứng đắc 


chung-cuộc rôt ráo. 


“15 


(iv) “Này các Tỳ kheo, có hai phẩm chất, một Tỳ kheo là bậc nhất 
trong những thiên thần và loài người: (10) là người đã đạt tới kết-cuộc rốt 
ráo ... đã chứng đắc chung-cuộc rốt ráo. Hai đó là gì? (10) Trí-biết đích 
thực (minh, chân trí), và (11) đức-hạnh (hạnh kiểm). Có được hai phẩm 
chất nảy, một Tỳ kheo là bậc nhất trong những thiên thần và loài người: là 
người đã đạt tới kết-cuộc rốt ráo, đã dành được sự an-toàn tột cùng thoát 
khỏi sự trói-buộc (khỏi luân hồi ...), đã sống đời sống tâm linh rốt ráo, đã 


chứng đặc chung-cuộc rôt ráo. 
“VỊ trời Brahma Sanamkumara cũng nói lên bài thi kệ này: 


“Người giai cấp chiến-sĩ là tốt nhất trong thiên hạ 
Vì họ có chuẩn mực là họ tộc. 
Nhưng người đã hoàn thiện về trí-biết đích thực và đức-hạnh 


Là bậc tốt nhất trong những thiên thần và loài người. 


“Này các Tỳ kheo, bài kệ này đã được đọc tụng một cách hay khéo 
bởi vị trời Brahma Sanamkumara, không phải bị tụng một cách dở tệ; nó 
đã được tụng một cách hay khéo, không phải bị tụng một cách dở tệ; nó là 
ích lợi, không phải có hại, và ta chấp thuận nó. Ta cũng nói như vây: 

“*Người giai cấp chiến-sĩ là tốt nhất trong thiên hạ 
Vì họ có chuẩn mực là họ tộc. 
Nhưng người đã hoàn thiện về trí-biết đích thực và đức-hạnh 


Là bậc tốt nhất trong những thiên thần và loài người.” 


NHÓM 2 
SỰ TƯỞNG NIỆM 


11 (1) Mahãanama (1) ?”19 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích- 
Ca (Sakya), ở Kapllavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi) Nigrodha. Bấy giờ, vào dịp đó một số Tỳ kheo đang may một 
cà sa cho đức Thế Tôn, (họ) nghĩ khi may xong y phục, tới lúc hết kỳ ba- 


16 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


tháng [ba tháng an cư mùa Mưa, kiết hạ], đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du 
hành. Ông Mahãnãäma (Đại Danh) người họ Thích-ca (Sakya) nghe được 
điều này đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe được: “Một số Tỳ kheo đang may một cà sa 
cho đức Thế Tôn, (họ) nghĩ khi may xong cà sa, tới lúc hết kỳ ba-tháng, 
đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành. Thưa Thế Tôn, trong những cách 


khác nhau chúng con an trú, chúng con nên an trú theo cách nào?”2?!5 


“Tốt, tốt, này Mahanamal Điều này phù hợp với chú là một người họ 
tộc đến gặp Như Lai và hỏi: “Thưa Thế Tôn, trong những cách khác nhau 


chúng con an trú, chúng con nên an trú theo cách nào?” 


“Này Mahãnãma, (1) một người có niềm-tin (tín) sẽ thành công, 
không phải người không có niềm-tin. (2) Người nỗ-lực (tinh tấn) sẽ thành 
công, không phải người lười-biếng. (3) Người có sự chánh-niệm được 
thiết lập sẽ thành công, không phải người có tâm mờ-rối. (4) Người đạt- 
định sẽ thành công, không phải người không đạt-định. (Š) Người có trí sẽ 
thành công, không phải người vô trí. Sau khi đã thiết lập bản thân trong 


năm phâm chât này, chú nên tu tập thêm sáu điêu. 


(6) “Ở đây, này Mahãnãma, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như 
Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác 
(đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức- 
hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối 
thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." Khi một đệ tử thánh thiện 
tưởng niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám 
muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh 
trực, dựa vào Nhự Lai. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt 
được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, 
đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hÿ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 


° 17 


Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự 


tưởng niệm về Đức Phật. 


(7) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Giáo Pháp như vầy: “Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, 
có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để 
thấy, có thể được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. 
Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Giáo Pháp, thì trong thời (gian) 
đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, sĩ; trong thời đó tâm 
người đó đơn thuần là chánh trực, đựø vào Giáo Pháp. {Một đệ tử thánh 
thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được 
niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hÿ kết nối với Giáo 
Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có 
một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng 
thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm 
được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân 
bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa 
quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của 
Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về Giáo Pháp. 


(8) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
Tăng Đoàn như vây: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập 
cách thức tốt lành, tu tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, 
tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám hạng người— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là xứng đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời).' Khi một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Tăng Đoàn, thì 
trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, sân, s1; 
trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, dựa vào Tăng Đoàn. 


18 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


{Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về 
ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ 
kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. 
Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh 
an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy 
hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là một đệ tử thánh thiện sống 
trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân bằng, là người sống không 
bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào 
dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự tưởng niệm về Tăng Đoàn. 
(9) “Lại nữa, này Mahanäama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
giới-hạnh của mình là không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, 
không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, 
không bị dính chấp, dẫn tới đạt định. Khi một đệ tử thánh thiện tưởng 
niệm về giới-hạnh của mình, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không 
bị ám muội bởi tham, sân, si; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là 
chánh trực, đựa vào giới-hạnh. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực 
thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo 
Pháp, đạt được niềm hoan-hÿ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan- 
hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, 
thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc 
(lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được 
gọi là một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng 
không cân bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ 
ải.} Khi người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó 


tu tập sự tưởng niệm về giới-hạnh. 


(10) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
sự bố-thí của mình như vầy: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta 
rằng, trong quần chúng bị ám muội bởi sự ố-nhiễm của tính keo-kiệt, ta 
sống ở nhà với một cái tâm không bị sự ố-nhiễm của tính keo-kiệt, rộng 
lòng hào hiệp, dang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ 
thiện, vui thích sự cho đi và chia sẻ.` Khi một đệ tử thánh thiện tưởng 


«19 


niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội 
bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, 
dựa vào Nhự Lai. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được 
niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt 
được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự 
tưởng niệm về sự bồ-thí. 


(11) “Lại nữa, này Mahanama, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về 
những thiên-thần như vây: “Có những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại 
thiên vương (bốn vị vua trời lớn), những thiên thần ở cõi trời Đạo-lợi 
(Tãvatimsa, cõi trời 33), những thiên thần ở cõi trời Dạ-ma (Yãma), 
những thiên thần ở cõi trời Đâu-suất (Tusita), những thiên thần vui thích 
sáng tạo (hóa lạc thiên), những thiên thần kiểm soát những thứ được sáng 
tạo bởi những thiên thần khác (tha hóa tự tại thiên), những thiên thần 
trong đoản tùy tùng của trời Brahma (Phạm chúng thiên), và những thiên 
thần cao hơn những thiên thần đó. Trong tôi cũng có loại niển-rin mà 
những thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi 
người) họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó; trong tôi 
cũng có loại giới-hạnh ... sự học-hiểu ... sự bố-thí.... trí-tuệ mà những 
thiên thần đó đã từng có được mà nhờ đó, khi họ qua đời ở đây (cõi người) 
họ đã được tái sinh (thành thiên thần) trên những cõi đó.” Khi một đệ tử 
thánh thiện tưởng niệm về niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự bố-thí, và 
trí-tuệ, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám muội bởi tham, 
sân, hay si; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh trực, đa vào 
những thiên-thần. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt được 
niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt 


được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hý, sự 


20 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Đây được gọi là 
một đệ tử thánh thiện sống trong sự cân bằng giữa quần chúng không cân 
bằng, là người sống không bị khổ ải giữa quần chúng bị khổ ải.} Khi 
người tu đã chứng nhập vào dòng chảy của Giáo Pháp, người đó tu tập sự 


tưởng niệm về những thiên-thần.” 


12 (2) Mahanama (2) 
[Mở đâu giống hệt kinh kế LI:II kế trên, cho đến chỗ:] 


“Này Mahãnäma, sau khi đã thiết lập bản thân trong năm phẩm chất 


này, chú nên tu tập thêm sáu điêu. 


(6) “Ở đây, này Mahãnãma, một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như 
Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán, đã giác ngộ toàn thiện, đã 
thành tựu về trí-biết đích thực (minh) ... bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Khi 
một đệ tử thánh thiện tưởng niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm 
người đó không bị ám muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người 
đó đơn thuần là chánh trực, dựa vào Như Lai. {Một đệ tử thánh thiện có 
tâm chánh trực thì đạt được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm 
cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được niềm hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. 
Khi người đó hoan-hỷ, sự sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái 
tâm sảng-khoái, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm 
thấy hạnh-phúc (lạc). Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt- 
định. Này Mahãnãma, chú nên tu tập sự tưởng-niệm nảy về Phật khi đang 
đi, đang đứng, đang ngồi, và đang năm. Chú nên tu tập nó khi đang làm 
việc và khi đang sống ở nhà có đầy con cháu.} 

(7) “Lại nữa, này Mahänäma, chú nên tưởng niệm về Giáo Pháp ... 
(8)... về Tăng Đoàn ... (9)... về giới-hạnh của mình ... (10) ... về tâm bố- 
thí... (11) ... về những thiên-thần như vậy. Khi một đệ tử thánh thiện 
tưởng niệm về Như Lai, thì trong thời (gian) đó tâm người đó không bị ám 


«21 


muội bởi tham, sân, hay s1; trong thời đó tâm người đó đơn thuần là chánh 
trực, dựa vào Nhự Lai. {Một đệ tử thánh thiện có tâm chánh trực thì đạt 
được niềm cảm-hứng về ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, 
đạt được niềm hoan-hỷ kết nói với Giáo Pháp. Khi người đó hoan-hỷ, sự 
sảng-khoái khởi sinh. Đối với người có một cái tâm sảng-khoái, thân trở 
nên tĩnh-lặng (khinh an). Người tĩnh lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (lạc). 
Đối với người cảm thấy hạnh-phúc, tâm được đạt-định. Này Mahanäma, 
chú nên tu tập sự tưởng-niệm này (2) về Giáo Pháp ... (11) về những thiên 
thần khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, và đang nằm. Chú nên tu tập nó 
khi đang làm việc và khi đang sống ở nhà có đầy con cháu.}” 


13 (3) Nandiya 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở xứ Thích- 
Ca (Sakya), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Bấy 
giờ, lúc đó đức Thế Tôn muốn nhập kỳ an cư Mùa Mưa ở SãvatthT (Xá- 
vệ). Ông Nandiya người họ Thích-ca (Sakya) đã nghe điều này, và ý này 
đã xảy đến với ông: “Tôi cũng sẽ nhập kỳ an cư mùa mưa ở SãvatthI.??!9 
Ở đó tôi sẽ lo mấy công việc làm ăn và thỉnh thoảng sẽ đến gặp đức Thế 


”? 


Tôn. 


Sau đó đức Thế Tôn đã nhập kỳ an cư mùa mưa ở Sãvatthi. Ông 
Nandiya người họ Thích-ca cũng nhập kỳ an cư mùa mưa ở SävatthI, ở đó 
ông lo mấy công việc làm ăn và thỉnh thoảng đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Bấy giờ, vào dịp đó có một số Tỳ kheo đang may một cà sa cho đức Thế 
Tôn, (họ) nghĩ khi may xong y phục, tới lúc hết kỳ ba-tháng [ba tháng an 
cư mùa mưa], đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành. Ông Nandiya người 
họ Thích-ca nghe được điều này đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, con nghe được: “Một số Tỳ kheo đang may một cà sa 
cho đức Thế Tôn, (họ) nghĩ khi may xong cà sa, tới lúc hết kỳ ba-tháng, 
đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành.” Thưa Thế Tôn, trong những cách 


22 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


khác nhau chúng con an trú, chúng con nên an trú theo cách nào?” 


“Tốt, tốt, này Nandiya! Điều này phù hợp với chú là một người họ tộc 
đến gặp Như Lai và hỏi: 'Thưa Thế Tôn, trong những cách khác nhau 


chúng con an trú, chúng con nên an trú theo cách nào?” 


“Này Nandiya, (1) một người có niềm-tin (tín) sẽ thành công, không 
phải người không có niềm-tin. (2) Người đức-hạnh (có giới-hạnh) sẽ thành 
công, không phải người thất-đức (thiếu giới-hạnh). (3) Người nỗ-lực (tỉnh 
tấn) sẽ thành công, không phải người lười-biếng. (4) Người có sự chánh- 
niệm được thiết lập sẽ thành công, không phải người có tâm mờ-rối. (5) 
Người đạt-định sẽ thành công, không phải người không đạt-định. (6) 
Người có trí sẽ thành công, không phải người vô trí. Sau khi đã thiết lập 
bản thân trong năm điều này, chú nên thiết lập sự chánh-niệm bên trong 
về năm điều. 

(7) “Ở đây, này Nandiya, chú nên tưởng niệm về Như Lai như vây: 
Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ 
toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc 
phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng của 
những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Như vậy, chú nên thiết lập sự chánh-niệm ở 


bên trong như vậy, đựa vào Nhự Lai. 


(8) “Lại nữa, này Nandiya, chú nên tưởng niệm về Giáo Pháp như 
vầy: “Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến đề thấy, có thể được áp 
dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. Như vậy, chú nên 
thiết lập sự chánh-niệm ở bên trong như vậy, đựa vào Giáo Pháp. 


(9) “Lại nữa, này Nandiya, chú nên tưởng niệm về những bạn-tốt như 
vây: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta khi ta có được những 
bạn-tốt, những người có lòng bi-mẫn đối với tôi, người muốn điều tốt lành 
cho tôi, những người khởi xướng và chỉ dạy cho tôi.` Như vậy, chú nên 


thiết lập sự chánh-niệm ở bên trong như vậy, đựa vào những bạn-tốt. 


«23 


(10) “Lại nữa, này Nandiya, chú nên tưởng niệm vỀ sự rộng lòng bố- 
thí của mình như vầy: “Đây đích thực là phúc lành và lợi lạc của ta rằng, 
trong quần chúng bị ám muội bởi sự ố-nhiễm của tính keo-kiệt, ta sống ở 
nhà với một cái tâm không bị sự ó-nhiễm của tính keo-kiệt, rộng lòng hào 
hiệp, giang tay giúp đỡ, vui thích sự từ bỏ, tận tâm với việc từ thiện, vui 
thích sự cho đi và chia sẻ. Như vậy, chú nên thiết lập sự chánh-niệm ở bên 


trong như vậy, đựa vào sự rộng lòng bố-thí. 


(11) “Lại nữa, này Nandiya, chú nên tưởng niệm về những thiên-thần 
như vầy: “Những thiên-thần đó đã được tái sinh trong một thân “bằng-tâm” 
trong số những thiên thần vượt trên những thiên thần sống còn nhờ thức- 
ăn, họ không nhìn thấy bên trong mình còn điều gì cần phải làm, hay [cần 
phải] làm thêm điều đã làm xong. Giỗng như một Tỳ kheo đã được giải- 
thoát phi thời gian (vĩnh viễn) thì không nhìn thấy bên trong mình còn 
điều gì cần phải làm, hay [cần phải] làm thêm điều đã làm xong,?2?” điều 
này cũng tương tự với những thiên-thần đó đã được tái sinh trong một 
thân “bằng-tâm' trong số những thiên thần vượt trên những thiên thần 
sống còn nhờ thức-ăn.'??!8 Như vậy, chú nên thiết lập sự chánh-niệm ở 


bên trong như vậy, dựa vào những thiên-thân. 


“Này Nandiya, một đệ tử thánh thiện có được mười một phẩm chất 
này thì dẹp bỏ những phẩm chất xấu ác bất thiện và không chấp nhận 
chúng nữa. Giống như một cái chậu được lật úp lại thì không nhận lại 
nước đã đồ hết ra, và giống như lửa đã bùng cháy không còn chặn 


22! sẽ tiến tới đốt sạch khu rừng khô thì nó không quay trở lại để đốt 


được 
những thứ đã đốt sạch. Cũng giống như vậy, một đệ tử thánh thiện có 
được mười một phẩm chất này thì dẹp bỏ những phẩm chất xấu ác bất 


thiện và không chấp nhận chúng nữa.” 


14 (4) Tu-Bồ-Đề 
Lúc đó có Ngài Tu-bồ-đề (Subhũti) cùng với Tỳ kheo Saddha đã đến 


gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế 


24 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


Tôn đã nói với thầy Tu-bồ-đề: 
“Này Tu-bồ-đề, tên Tỳ kheo này là gì?” 


“Thưa Thế Tôn, tên thầy ấy là Saddha. Thầy ấy là con trai của một đệ 


tử tại gia nam được phú cho niềm-tin,??? và thầy ấy đã từ bỏ đời sống tại 
8 p y ay 8 


gia đê xuât g1a vì niêm-tin.” 


““Fa hy vọng con trai của một đệ tử tại gia nam được phú cho niềm- 
tin, Tỳ kheo Saddha, người đã từ bỏ đời sống tại gia để xuất gia vì niềm- 


tin, sẽ cho thây những sự thê-hiện của niêm-tin.”??! 


“Đây là lúc cho điều đó, thưa Thế Tôn! Đây là lúc cho điều đó, thưa 
bậc Phúc Lành! Mong Thế Tôn hãy giảng giải những sự thể-hiện của 
niềm-tin. Rồi con sẽ tìm hiểu được liệu Tỳ kheo này có cho thấy sự thê- 
hiện của niềm-tin hay không.” 

“Vậy thì, này Tu-bồ-đề, hãy lắng nghe và chú tâm mỹ càng, ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, Thế Tôn”, thầy Tu-bô-đề đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


(1) “Ở đây, này Tu-bô-đề, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó 
sống được kiềm chế trong Pãtimokkha (Giới Bổn Tỳ kheo), có được đức- 
hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. 
Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập trong những 
điều luật đó. Đây là một sự thể-hiện của niềm-tin trong một người được 


phú cho niêm-tin. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều 
mình đã học, và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt 
lành ở, tốt lành ở giữa, và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng 
đắn, (chúng) tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tỉnh 
khiết—những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã 
tụng đọc bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách 
thiện khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). Đây cũng là một sự thể-hiện của 


niêm-tin trong một người được phú cho niêm-tin. 


.25 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng đạo tốt, đồng 
môn tốt. Đây cũng là một sự thê-hiện của niềm-tin trong một người được 


phú cho niêm-tin. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo dễ tu sửa và có những phẩm chất giúp 
người ấy dễ tu sửa; người đó nhẫn nhịn và nhận lấy sự chỉ-dẫn một cách 
tôn trọng. Đây cũng là một sự thê-hiện của niềm-tin trong một người được 


phú cho niêm-tin. 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo là khéo giỏi và siêng năng trong những 
việc (ở chỗ tu, trong chùa, và các Tăng sự, Phật sự) cần phải làm cho 
những Tỳ kheo đồng đạo; người đó có được sự xét đoán giỏi về những 
công việc đó để thực hiện và sắp xếp chúng một cách phù hợp. Đây cũng 


là một sự thê-hiện của niêm-tin trong một người được phú cho niêm-tin. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo mến mộ Giáo Pháp và vui lòng nói về 
những điều đó (tức những giáo lý; tức vui lòng chỉ dạy Giáo Pháp cho 
những người khác), tràn đầy niềm-vui cao độ về Giáo Pháp và giới luật. 
Đây cũng là một sự thể-hiện của niềm-tin trong một người được phú cho 
niềm-tin. 

(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ 
những phẩm chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là 
mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bỗổn-phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện lành. Đây cũng là một sự thể-hiện của niềm-tin 


trong một người được phú cho niềm-tin. 


(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo nếu muốn, thì không khó khăn hay rắc rối 
gì, có thể chứng nhập bốn tầng thiền định (jhãna) (chúng) tạo nên phần 
tâm cao hơn và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp 
này. Đây cũng là một sự thể-hiện của niềm-tin trong một người được phú 
cho niềm-tin. 

(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo có thê nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ (/ức 
mạng mình) ... [tiếp tục như kinh 6:02, đoạn (4)... Người đó nhớ lại nhiều 


cõi kiếp quá khứ với những tổng quan và chỉ tiết của chúng như vậy. Đây 


26 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


cũng là một sự thê-hiện của niêm-tin trong một người được phú cho niêm- 


tin. 


(10) “Lại nữa, với (yêu tố) mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt 
trên loài người (/hiên nhãn minh), một Tỳ kheo có thê nhìn thấy những 
chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu 
có, phước lành có và vô phước có ... [điếp tục như kinh 6:02, đoạn (S)].... 
và người đó hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sông, chết, tái sinh) 
tùy theo những nghiệp của mình như vậy. Đây cũng là một sự thể-hiện của 


niêm-tin trong một người được phú cho niêm-tin. 


(11) “Lại nữa, một Tỳ kheo, với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu 
tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Đây cũng là 


một sự thể-hiện của niềm-tin trong một người được phú cho niềm-tin.” 

Sau khi lời này được nói ra, thầy Tu-bô-đề đã thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, những sự thể-hiện của niềm-tin như vậy trong một 
người được phú cho niềm-tin mà đức Thế Tôn đã nói ra được thấy có 
trong vị Tỳ kheo này, và vị này đã thể hiện chúng. 

(1) “Thưa Thế Tôn, vị Tỳ kheo này là có giới-hạnh ... tu tập theo 
những điều luật đó. 

(2) “Vị này đã học-hiểu nhiều ... và đã thâm nhập một cách thiện 
khéo bằng cách-nhìn (chánh kiến). 

(3) “Vị này có những đạo hữu tốt, đồng đạo tốt, đồng môn tốt. 

(4) “Vị này là dễ tu sửa và có những phẩm chất giúp mình dễ tu sửa; 
vị này nhẫn nhịn và nhận lây sự chỉ-dẫn một cách tôn trọng. 

(Š) VỊ này là khéo giỏi và siêng năng tham gia làm những công việc 
này nọ ... và sắp xếp mọi thứ một cách phủ hợp. 

(6) “Vị này mến mộ Giáo Pháp ... tràn đầy niềm-vui cao độ về Giáo 


Pháp và giới luật. 


.27 


(7) “Vị này đã phát khởi sự nỗ-lực ... không lơ là bốn phận tu dưỡng 
những phẩm chất thiện lành. 


(8) “Vị này nếu muốn, thì không khó khăn hay rắc rối gì, có thê 
chứng nhập bốn tầng thiền định ... là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) 
ngay trong kiếp này. 

(9) “Vị này có thể nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ ... với những tổng 
quan và chỉ tiết của chúng như vậy. 

(10) “Vị này có thê nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh ... 
và vị này hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) 
tùy theo những nghiệp của mình như vậy. 


(11) “Với sự đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận), vị Tỳ kheo này, 
ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực-tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng 


nhập trong đó, vị này an trú trong đó. 


“Thưa Thế Tôn, những sự thể-hiện của niềm-tin như vậy trong một 
người được phú cho niềm-tin mà đức Thế Tôn đã nói ra được thấy có 
trong vị Tỳ kheo này, và vị này đã thể hiện chúng.” 


“Tốt, tốt, này Tu-bồ-đề! Trong trường hợp đó, này Tu-bồ-đề, thầy có 
thể sống chung với Tỳ kheo Saddha này, và khi nào thầy muốn gặp Như 
Lai, thầy có thê rủ thầy ấy đi cùng.” 


15 (5) Tâm Từ ??? 


“Này các Tỳ kheo, khi sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ đã được 
theo đuôi, được tu tập, và được tu dưỡng, được làm thành một cỗ xe (tu 
thừa) và căn bản, được thực hiện, được củng cố, và được đảm nhận một 
cách đúng đắn, thì có thể trông đợi mười một ích-lợi. Mười một đó là gì? 

(1) “Người tu ngủ ngon; (2) thức dậy sớm; (3) không gặp ác mộng; 
(4) làm vui lòng người; (5) làm vui lòng những quỷ thần; (6) được những 
thiên thần địa thần phù hộ; (7) không bị hại bởi hỏa hoạn, chất độc, và vũ 


28 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


khí; (§) tâm đạt định nhanh chóng; (9) sắc diện tĩnh lặng; (10) chết không 
bị ngu-mờ (vô si); và (11) nếu không thâm nhập xa hơn nữa, người đó vẫn 
tiễn lên cõi trời brahmäã (phạm thiên giới).??? 

“Này các Tỳ kheo, khi sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ đã được 
theo đuôi, được tu tập, và được tu dưỡng, được làm thành một cỗ xe và 
căn bản, được thực hiện, được củng cố, và được đảm nhận một cách đúng 


đắn, thì có thể trông đợi mười một ích-lợi này.” 


16 (6) Dasama ??*° 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Ngài Änanda đang sống ở chỗ 
Xóm Tre (Beluvagämaka) gần Vesälï (Tỳ-xá-li). Bấy giờ vào lúc đó có 
gia chủ Dasama từ Atthakanägara (Bát thành)???" đã đến Pãfaliputta (thành 
Ba-la-li-phất) vì công việc hay lý do khác. Sau đó ông đã đến gặp một Tỳ 
kheo trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi ông) Kukkuta, và sau khi kính 


lễ vị Tỳ kheo, ông ngồi xuống một bên và hỏi vị Tỳ kheo đó: 
“Thưa thầy, ngài Änanda hiện sống ở đâu? Tôi muốn gặp thầy ấy.” 
“Này gia chủ, thầy Änanda đang sống ở Xóm Tre gần Vesälï.” 


Sau khi gia chủ Dasama đã xong việc làm ăn ở Pataliputta, ông đã 
đến chỗ thầy Änanda ở làng Beluvagämaka gần Vesälï. Ông kính lễ thầy 


Ananda, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa thầy Änanda, có một điều (giáo lý, pháp tu) nào được tuyên 
thuyết bởi đức Thế Tôn là người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, 
trong đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thì 
cái tâm chưa được giải-thoát của người đó sẽ được giải-thoát, những ô- 
nhiễm (lậu hoặc) chưa được tiêu diệt sẽ được tiêu diệt, và người đó đạt tới 
“sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó chưa đạt tới 
trước đó?” 


“Có, này gia chủ.” 


“Cái gì là một điều đó, thưa thầy Ananda?” 


«29 


(1) “Ở đây, này gia chủ: [“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm 
với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc 
(lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.| Người đó suy xét (trạng thái) này và 
hiểu nó như vây: “Tầng thiền định (jhãna) thứ nhất này là có điều-kiện 
(hữu vi) và được tạo ra một cách cố-ý (do tâm tư). Nhưng thứ gì có điều- 
kiện và được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị chấm-dứt. 
Nếu người đó ôn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu 
diệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô- 
nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp (pháp dục), 
vì còn sự thích-thú đối với Giáo Pháp,??? thì, với sự hoàn toàn tiêu hủy 
năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái 
sinh tự động (thành Bất-lai), rồi từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối 


cùng (bát-niết-bản) chứ không còn quay lại (thế gian) nữa. 


- “Đây là một điều đã được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn là người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, trong đó nếu một Tỳ kheo an trú 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thì cái tâm chưa được giải-thoát của 
người đó sẽ được giải-thoát, những ô-nhiễm (lậu hoặc) chưa được tiêu diệt 
sẽ được tiêu diệt, và người đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự 


trói-buộc” mà người đó chưa đạt tới trước đó. 


(2) “Lại nữa, này gia chủ: “Với sự lăng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền)'.... (3)... Tầng thiền định thứ ba (Tam thiền)'.... (4)... tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền). Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó 
như vầy: “Tầng thiền định thứ tư này được tạo tác và tạo ra bởi sự cố-ý 
(do tâm tư). Nhưng thứ gì có điều-kiện và được tạo ra một cách cố-ý đều 
là vô-thường, phải bị chấm-dứt.” Nếu người đó ồn định trong (sự hiểu 
biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu 
người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự 
tham-muốn đối với Giáo Pháp (pháp dục), vì còn sự thích-thú đối với 


30 * Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN I1 


Giáo Pháp, thì, với sự hoàn toàn tiêu hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ 
phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái sinh tự động (thành Bắt-lai), 
rồi từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (bát-niết-bàn) chứ không 
còn quay lại (thế gian) nữa. 

- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


(5) “Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: “Sống bao trùm một phương 
bằng một cái tâm thăm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với 
phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy trên dưới, dọc, 
ngang, và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối với chính mình, người 
đó sống với một cái tâm từ-ái, rộng lớn (quảng đạn), bao la [được khuếch 
đại, mở rộng, cao rộng, cao vời], vô lượng, không sự thù-ghét, không sự 
ác-ý.” Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vây: “Sự giải-thoát 
này của tâm là được tạo tác và tạo ra bởi sự cô-ý (do tâm tư). Nhưng thứ 
gì có điều-kiện và được tạo ra một cách cô-ý đều là vô-thường, phải bị 
chấm-dứt.” Nếu người đó ồn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt 
tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự 
tiêu diệt ô-nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp 
(pháp dục), vì còn sự thích-thú đối với Giáo Pháp, thì, với sự hoàn toàn 
tiêu hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó sẽ thành một 
bậc tái sinh tự động (thành Bất-lai), rồi từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn 
cuối cùng (bát-niết-bàn) chứ không còn quay lại (thế gian) nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 

(6) “Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: “Sống bao trùm một phương 
bằng một cái tâm thắm đẫm sự bi-mẫn (tâm bị) ... (7)... với một cái tâm 


thấm đẫm sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... (8)... với một cái tâm thấm đẫm sự 


s31 


buông-xả (tâm xả); cũng giỗng như vậy với phương thứ hai, phương thứ 
ba, và phương thứ tư. Như vậy trên dưới, dọc, ngang, và khắp nơi, và đối 
với tất cả cũng như đối với chính mình, người đó sống với một cái tâm từ- 
ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không sự thù-ghét, không sự ác-ý.` Người 
đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vây: “Sự giải-thoát này của tâm 
là được tạo tác và tạo ra bởi sự cố-ý (do tâm tư). Nhưng thứ gì có điều- 
kiện và được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị chấm-dứt. 
Nếu người đó ôn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu 
diệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô- 
nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp (pháp dục), 
vì còn sự thích-thú đối với Giáo Pháp, thì, với sự hoàn toàn tiêu hủy năm 
gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái sinh 
tự động (thành Bắt-lai), rồi từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng 


(bát-niết-bàn) chứ không còn quay lại (thế gian) nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


(9) “Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: (9) “Với sự hoản toàn vượt 
trên những nhận-thức về thê-sắc (thuộc sắc-giới), với sự phai biến những 
nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới 
những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 
“không gian là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong không 
vô biên xứ [cảnh xứ (cơ sở) của không gian vô biên].` Người đó suy xét 
(trạng thái) này và hiểu nó như vây: “Tầng chứng đắc “không vô biên xứ' 
này là có điều-kiện (hữu vi) và được tạo ra một cách cố-ý. Nhưng thứ gì 
có điều-kiện và được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị 
chấm-dứt." Nếu người đó ôn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt 
tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô- 


nhiễm ... chứ không còn quay lại thế gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 


32 * Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN I1 


đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


(10) “Lại nữa, này gia chủ, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toản vượt 
trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó 
chứng nhập và an trú trong trong thức vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô 
Biển]” „: (ÍÍ}‹‹ “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức 
rằng:] “sự không-có-gì”, người đó chứng nhập và an trú trong trong vô sở 
hữu xứ [cảnh xứ trống-không]°. Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu 
nó như vây: “Tầng chứng đắc “vô sở hữu xứ” này là có điều-kiện (hữu vi) 
và được tạo ra một cách cô-ý. Nhưng thứ gì có điều-kiện và được tạo ra 
một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị chấm-dứt.” Nếu người đó ôn định 
trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Nhưng 
nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ không còn quay 


lại thế gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 


chưa đạt tới trước đó.” ?277 


Sau khi điều này được nói ra, gia chủ Dasama từ Atthakanagara đã 
thưa với thầy Änanda: 


“Thưa thầy Änanda, giỗng như một người đang tìm cửa đi vào một 
kho báu được giấu kín cùng một lúc gặp được mười một cửa dẫn vào kho 
báu được giấu kín đó. Cũng giống như vậy, trong khi con đang tìm một 
cánh cửa dẫn tới sự Bất-tử, con đã cùng một lúc gặp được mười một cánh 
cửa dẫn tới sự Bắt-tử.???° Giống như một người có một ngôi nhà có mười 
một cửa và khi ngôi nhà bị hỏa hoạn người đó có thể thoát ra một cách an 
toàn thông qua bất kỳ cửa nảo trong mười một cửa đó. Cũng giống như 
vậy, con có thê thoát khỏi một cách an toàn thông qua một trong mười 
một cánh cửa dẫn tới sự Bắt-tử đó. Thưa thầy, những người theo giáo phái 


khác thậm chí còn tìm cách thu học phí cho sư thầy của họ; vậy tại sao 


«33 


con không cúng dường cho thầy Änanda (vì sự chỉ dạy này của thầy)?” 


Rồi gia chủ Dasama từ Atthakanägara đã mời tựu Tăng đoản những 
Tỳ kheo từ Pãtaliputta và từ VesäÏlT, và đã tự tay mình phục vụ và làm vui 
lòng những Tỳ kheo băng nhiều loại món ăn ngon lành. Ông đã dâng tặng 
mỗi Tỳ kheo hai bộ cà sa và dâng tặng thầy Änanda ba bộ, và ông đã cho 


xây một tịnh-xá trị giá năm trăm???? (cúng đường) cho thầy Änanda. 


17 (7) Người Chăn Bò ??° 


(D (A) “Này các Tỳ kheo, có mười một yếu-tố, một người chăn bò là 
không khả năng chăn nuôi một đàn bò. Mười một đó là gì? Ở đây, (1) một 
người chăn bò không có sự hiểu-biết về sắc-thân (thân thể); (2) người đó 
không giỏi khéo về những đặc-tính (hình tướng, tính cách của những con 
bò?); (3) người đó không trừ bỏ trứng ruồi; (4) người đó không băng bó 
vết thương; (5) người đó không xông khói chuồng trại (để đuôi côn trùng); 
(6) người đó không biết chỗ bãi cạn (để cho đàn bò có thể lội qua sông); 
(7) người đó không biết thứ nước gì (đàn bò) đã uống: (8) người đó không 
biết đường (để bò đi); (9) người đó không khéo giỏi về những đồng cỏ 
(cho bò ăn); (10) người đó vắt sữa khô kiệt; và (11) người đó không có 
thêm sự tôn trọng những con bò đực, là những bò cha và bò dẫn đầu của 
đàn. Có mười một yếu-tố này, một người chăn bò là không khả năng chăn 
nuôi đàn bò. 

(D (B) — “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có mười một phẩm- 
chất, một Tỳ kheo là không khả năng trưởng thành, tiễn bộ, và hoàn thiện 
trong Giáo Pháp và giới luật này. Mười một đó là gì? Ở đây, (1) một Tỳ 
kheo không có sự hiểu-biết về sắc-thân (thân thể); (2) người đó không 
thiện khéo về những đặc-tính (hình tướng, tính cách của người tu?); (3) 
người đó không trừ bỏ trứng ruôi; (4) người đó không băng bó vết thương; 
(5) người đó không xông khói chuông trại; (6) người đó không biết chỗ 
bãi cạn; (7) người đó không biết thứ nước gì mình đã uống: (8) người đó 
không biết đường đi; (9) người đó không khéo giỏi về những đồng cỏ; 


34 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


(10) người đó vắt sữa khô kiệt; và (11) người đó không có sự kính-trọng 
nhiều hơn đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là 
những người cha (sư phụ) và người dẫn dắt của Tăng Đoàn. Có mười một 
phâm-chất này, một Tỳ kheo là không khả năng trưởng thành, tiễn bộ, và 


hoàn thiện trong Giáo Pháp và giới luật này. 


(1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không có sự hiểu-biết về sắc- 
thân? Ở đây, một Tỳ kheo không hiểu được đúng như nó thực là: “Mọi 
sắc-thân dù là loại nào đều là bốn yếu-tố lớn (tứ đại) và sắc-thân có từ bốn 
yếu-tố lớn đó." Chính theo cách này một Tỳ kheo không có sự hiểu-biết về 


săc-thân. 


(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không thiện khéo về những 
đặc-tính? Ở đây, một Tỳ kheo không hiểu được đúng như nó thực là: “Một 
người ngu được đặc-trưng bởi những hành-động của mình; một người trí 
được đặc-trưng bởi những hành-động của mình.” Chính theo cách này một 
Tỳ kheo là không thiện khéo về những đặc-tính. 


(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không trừ bỏ trứng ruồi? Ở 
đây, một Tỳ kheo dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh; người 
đó không dẹp bỏ nó, xua tan nó, kết thúc nó, và xóa số nó. Người đó dung 
dưỡng một ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... một ý nghĩ gây-hại đã khởi sinh ... 
những trạng thái bất thiện xấu ác mỗi khi chúng khởi sinh; người đó 
không dẹp bỏ chúng, xua tan chúng, kết thúc chúng, và xóa số chúng. 


Chính theo cách này một Tỳ kheo là không trừ bỏ trứng ruồi. 


(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không băng bó vết thương? Ở 
đây, sau khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó nắm giữ những 
dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và nét) của chúng. Thậm chí, khi người đó 
để căn-mắt không được phòng hộ, những trạng thái bất thiện xâu ác như 
thèm-muốn (tham) và phiền-bực (sân) sẽ xâm chiếm người đó, người đó 
không tu tập sự kiềm-chế đối với mắt; người đó không phòng hộ căn-mắt; 
người đó không đảm nhận việc kiềm-chế căn-mắt. Sau khi nghe một âm- 
thanh bằng tai ... Sau khi ngửi một mùi-hương bằng mũi ... Sau khi nễm 


một mùi-vị băng lưỡi ... Sau khi cảm nhận một đôi-tượng chạm xúc băng 


“35 


thân ... Sau khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, người đó 
năm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và nét) của nó. Thậm chí, khi 
người đó để căn-tâm không được phòng hộ, những trạng thái bất thiện xấu 
ác như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (sân) sẽ xâm chiếm người đó, 
người đó không tu tập sự kiềm-chế đối với tâm; người đó không phòng hộ 
căn-tâm; người đó không đảm nhận việc kiỀm-chế căn-tâm. Chính theo 


cách này một Tỳ kheo là không băng bó vết thương. 


(5) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không xông khói chuông trại? 
Ở đây, một Tỳ kheo không chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác một 
cách chỉ tiết như mình đã nghe được và học được. Chính theo cách này 
một Tỳ kheo là không xông khói chuồng trại. 


(6) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không biết chỗ nước cạn (để 
vượt qua bờ bên kia)? Ở đây, một Tỳ kheo không thỉnh thoảng đến gặp 
những Tỳ kheo là những bậc đã học-hiểu nhiều, là những người thừa kế 
của di sản (tức Phật Pháp), những người thiện thạo về Giáo Pháp, những 
người thiện thạo về giới-luật, những người thiện thạo về đại-cương (những 
toát yếu, matika, của Giáo Pháp), và vấn hỏi với họ: “Thưa thầy, điều này 
là sao? Ý nghĩa của điều này là gì??. Rồi (do vậy người đó không có cơ 
hội được) những vị thầy đó sẽ khai mở cho người đó những điều chưa 
được khai mở, làm rõ cho người đó những điều chưa được làm rõ, và xua 
tan sự bối-rối của người đó về nhiều luận điểm còn làm bối rối. Chính 
theo cách này một Tỳ kheo là không biết chỗ nước cạn. 

(7) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không biết thứ nước gì mình đã 
uống? Ở đây, khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai 
đang được chỉ dạy, một Tỳ kheo không đạt được niềm cảm-hứng về ý 
nghĩa, không đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, không đạt được sự 
vui mừng hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp. Chính theo cách này một Tỳ 
kheo là không biết thứ gì mình đã uống. 

(8) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không biết đường đi? Ở đây, 
một Tỳ kheo không hiểu biết con-đường tám phần thánh thiện (Bát thánh 
đạo) đúng như nó thực là. Chính theo cách này một Tỳ kheo là không biết 


36 * Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN 11 


đường đi. 


(9) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không khéo giỏi về những đồng 
cỏ? Ở đây, một Tỳ kheo không hiểu được bốn nền táng chánh-niệm (Tứ 
niệm xứ) đúng nhưng chúng thực là. Chính theo cách này một Tỳ kheo là 


không khéo giỏi về những đông cỏ.?””! 


(10) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là vắt sữa khô kiệt? Ở đây, khi 
những gia chủ đầy niềm-tin (thành tín) mời một Tỳ kheo nhận lấy y-phục, 
thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh, người đó 
nhận lẫy một cách không tiết độ (lây nhiều, vét sạch). Chính theo cách 
một Tỳ kheo là vắt sữa khô kiệt. 


(I1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không có sự kính-trọng nhiều 
hơn đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những 
người cha (sư phụ) và người dẫn dắt của Tăng Đoàn? Ở đây, một Tỳ kheo 
không duy trì những hành-vi từ-ái bằng thân, lời-nói và tâm ở những chỗ 
chung và chỗ riêng đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm 
niên, là những người cha và người dẫn dắt của Tăng Đoàn. Chính theo 
cách này một Tỳ kheo là không có sự kính-trọng nhiều hơn đối với những 
Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những người cha và người 


dẫn dắt của Tăng Đoàn. 


“Có mười một phâm-chất này, một Tỳ kheo là không khả năng trưởng 


thành, tiễn bộ, và hoàn thiện trong Giáo Pháp và giới luật này. 


(H) (A) “Này các Tỳ kheo, có được mười một yếu-tÓ, một người chăn 
bò là có khả năng chăn nuôi một đàn bò. Mười một đó là gì? Ở đây, (1) 
một người chăn bò có sự hiểu-biết về sắc-thân; (2) người đó khéo giỏi về 
những đặc-tính (hình tướng, tính cách của những con bò?); (3) người đó 
trừ bỏ trứng ruôi; (4) người đó biết băng bó vết thương: (5) người đó xông 
khói chuồng trại (để đuôi côn trùng); (6) người đó biết chỗ bãi cạn (đề cho 
đàn bò có thể đi qua sông); (7) người đó biết thứ nước gì (đàn bò) đã 
uống: (8) người đó biết rành đường đi (để bò đi); (9) người đó khéo giỏi 
về những đồng cỏ (cho bò ăn); (10) người đó không vắt sữa khô kiệt; và 


°«37 


(11) người đó có thêm sự tôn trọng những con bò đực, là những bò cha và 
bò dẫn đầu của đàn. Có được mười một yếu-tô này, một người chăn bò là 
có khả năng chăn nuôi đàn bò. 

(II) (B) — “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có được mười một 
phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng trưởng thành, tiễn bộ, và hoàn 
thiện trong Giáo Pháp và giới luật này. Mười một đó là gì? Ở đây, (1) một 
Tỳ kheo có sự hiểu-biết về sắc-thân; (2) người đó thiện khéo về những 
đặc-tính (hình tướng, tính cách của người tu?); (3) người đó trừ bỏ trứng 
ruồi; (4) người đó biết băng bó vết thương: (5) người đó xông khói chuồng 
trại; (6) người đó biết chỗ bãi cạn (để vượt qua bờ bên kia); (7) người đó 
biết thứ nước gì mình đã uống: (8) người đó biết rành đường đi; (9) người 
đó khéo giỏi về những đồng cỏ; (10) người đó không vắt sữa khô kiệt; và 
(11) người đó có sự kính-trọng nhiều hơn đối với những Tỳ kheo trưởng 
lão đã xuất gia thâm niên, là những người cha và người dẫn dắt của Tăng 
Đoàn. Có được mười một phẩm-chất này, một Tỳ kheo là có khả năng 


trưởng thành, tiến bộ, và hoàn thiện trong Giáo Pháp và giới luật này. 


(1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là có sự hiểu-biết về sắc-thân? Ở 
đây, một Tỳ kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Mọi sắc-thân dù là loại 
nào đều là bốn yếu tố lớn (tứ đại) và sắc-thân có từ bốn yếu-tố lớn đó.) 


Chính theo cách này một Tỳ kheo có sự hiểu-biết về sắc-thân. 


(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là thiện khéo về những đặc-tính? 
Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được đúng như nó thực là: 'Một người ngu được 
đặc-trưng bởi những hành-động của mình; một người trí được đặc-trưng 
bởi những hành-động của mình.” Chính theo cách này một Tỳ kheo là 


thiện khéo về những đặc-tính. 


(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là trừ bỏ trứng ruồi? Ở đây, một 
Tỳ kheo không dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh; người đó 
đẹp bỏ nó, xua tan nó, kết thúc nó, và xóa số nó. Người đó không dung 
dưỡng một ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... một ý nghĩ gây-hại đã khởi sinh ... 
những trạng thái bất thiện xấu ác mỗi khi chúng khởi sinh; người đó đẹp 


bỏ chúng, xua tan chúng, kết thúc chúng, và xóa số chúng. Chính theo 


38 * Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN 11 


cách này một Tỳ kheo là trừ bỏ trứng ruồi. 

(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là biết băng bó vết thương? Ở 
đây, sau khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không nắm giữ 
những dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và nét) của chúng. Bởi vì, nếu người 
đó để căn-mắt không được phòng hộ, những trạng thái bất thiện xấu ác 
như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (sân) sẽ xâm chiếm người đó, nên 
người đó tu tập sự kiềm-chế đối với mắt; người đó phòng hộ căn-mắt; 
người đó đảm nhận việc kiềm-chế căn-mắt. Sau khi nghe một âm-thanh 
bằng tai ... Sau khi ngửi một mùi-hương bằng mũi ... Sau khi nếm một 
mùiI-vỊ bằng lưỡi ... Sau khi cảm nhận một đối-tượng chạm xúc bằng thân 
... Sau khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, người đó không 
năm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và nét) của nó. Bởi vì, nễu 
người đó để căn-tâm không được phòng hộ, những trạng thái bất thiện xấu 
ác như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (sân) sẽ xâm chiếm người đó, nên 
người đó tu tập sự kiềm-chế đối với tâm; người đó phòng hộ căn-tâm; 
người đó đảm nhận việc kiềm-chế căn-tâm. Chính theo cách này một Tỳ 
kheo là biết băng bó vết thương. 


(5) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là xông khói chuông trại? Ở đây, 
một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác một cách chi tiết 
như mình đã nghe được và học được. Chính theo cách này một Tỳ kheo là 


xông khói chuông trại. 


(6) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là biết chỗ nước cạn (để vượt qua 
bờ bên kia)? Ở đây, một Tỳ kheo thỉnh thoảng đến gặp những Tỳ kheo là 
những bậc đã học hiểu nhiều, là những người thừa kế của di sản (tức Phật 
Pháp), những người thiện thạo về Giáo Pháp, những người thiện thạo về 
giới-luật, những người thiện thạo về đạI-cương (toát yếu, matika, của GIáo 
Pháp), và vấn hỏi với họ: “Thưa thầy, điều này là sao? Ý nghĩa của điều 
nảy là gì?” Rồi những vị thầy đó sẽ khai mở cho người đó những điều 
chưa được khai mở, làm rõ cho người đó những điều chưa được làm rõ, và 
xua tan sự bối-rối của người đó về nhiều luận điểm còn làm bối rối. Chính 


theo cách này một Tỳ kheo là biết chỗ nước cạn. 


«39 


(7) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là biết thứ nước gì mình đã uống? 
Ở đây, khi Giáo Pháp và giới luật được tuyên thuyết bởi Như Lai đang 
được chỉ dạy, một Tỳ kheo đạt được niềm cảm-hứng về ý nghĩa, đạt được 
niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được sự vui mừng hoan-hỷ kết nối với 


Giáo Pháp. Chính theo cách này một Tỳ kheo là biết thứ gì mình đã uống. 


(8) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là biết rành đường đi? Ở đây, một 
Tỳ kheo hiểu biết con-đường tám phần thánh thiện (Bát thánh đạo) đúng 
như nó thực là. Chính theo cách này một Tỳ kheo là biết rành đường đi. 


(9) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là giỏi khéo về những đồng cỏ? Ở 
đây, một Tỳ kheo hiểu được bốn nên tảng chánh-niệm (Tứ niệm xứ) đúng 
nhưng chúng thực là. Chính theo cách này một Tỳ kheo là khéo giỏi về 
những đồng cỏ. 


(10) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không vắt sữa khô kiệt? Ở 
đây, khi những gia chủ đầy niềm-tin (thành tín) mời một Tỳ kheo nhận lấy 
y áo, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang với chu cấp cho người bệnh, người đó 
nhận lấy một cách tiết độ (chỉ lấy vừa đủ, không vét sạch). Chính theo 
cách một Tỳ kheo là không vắt sữa khô kiệt. 


(11) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là có sự kính-trọng nhiều hơn 
đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những người 
cha và người dẫn dắt của Tăng Đoàn? Ở đây, một Tỳ kheo biết duy trì 
những hành-vi từ-ái bằng thân, lời-nói và tâm ở những chỗ chung và chỗ 
riêng đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những 
người cha và người dẫn dắt của Tăng Đoàn. Chính theo cách này một Tỳ 
kheo là có sự kính-trọng nhiều hơn đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã 


xuất gia thâm niên, là những người cha và người dẫn dắt của Tăng Đoàn. 


(+) “Có được mười một phâm-chất này, một Tỳ kheo là có khả năng 


trưởng thành, tiến bộ, và hoàn thiện trong Giáo Pháp và giới luật này.” 


18 (8) Sự Định Tâm (1) 


40 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa:???? 


“Thưa Thế Tôn, có phải một Tỳ kheo có thể: {đạt được một trạng thái 
định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức (phi tưởng) về 
đất trong liên hệ với đất; (2) về nước trong liên hệ với nước; (3) về lửa 
trong liên hệ với lửa; (4) về khí trong liên hệ với khí; (5) về không vô biên 
xứ trong liên hệ với không vô biên xứ; (6) về thức vô biên xứ trong liên hệ 
với thức vô biên xứ; (7) về vô sở hữu xứ trong liên hệ với vô sở hữu xứ; 
(8) về phi tưởng phi phi tưởng xứ trong liên hệ với phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; (9) về thế giới này trong liên hệ với thế giới này; (10) về thế 
giới khác trong liên hệ với thế giới khác; (11) về mọi thứ được nhìn thấy, 
nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem 


xét bởi cái tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức?” 
“Người đó có thê, này các Tỳ kheo.” 
M Ỷ 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào người đó có thể đạt được một 


trạng thái định-tâm như vậy?” 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là có nhận-thức (tưởng) như 
vầy: “Đây (trạng thái này) là bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự làm lắng- 
lặn tất cả mọi hành-vi (hành vi tạo tác; các hành), sự từ-bỏ mọi sự thu-nạp 
(sanh y), sự tiêu-diệt dục-vọng (áI), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn.? 
Này các Tỳ kheo, chính theo cách này một Tỳ kheo có thể {đạt được một 
trạng thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức (phi 
tưởng) về đất trong liên hệ với đất; (2) về nước trong liên hệ với nước; (3) 
về lửa trong liên hệ với lửa; (4) về khí trong liên hệ với khí; (5) về không 
vô biên xứ trong liên hệ với không vô biên xứ; (6) về thức vô biên xứ 
trong liên hệ với thức vô biên xứ; (7) về vô sở hữu xứ trong liên hệ với vô 
sở hữu xứ; (8) về phi tưởng phi phi tưởng xứ trong liên hệ với phi tưởng 
phi phi tưởng xứ; (9) về thế giới này trong liên hệ với thế giới này; (10) về 
thế giới khác trong liên hệ với thế giới khác; (11) về mọi thứ được nhìn 
thấy, nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và 


được xem xét bởi cái tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức.” 


*4I 


19 (9) Sự Định Tâm (2) 

Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”. 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này: 

“Này các Tỳ kheo, có phải một Tỳ kheo có thể: {đạt được một trạng 
thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức (phi tưởng) 
về đất trong liên hệ với đất ... (11) về mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, 
cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái 


tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ lưu nhớ trong tâm.” 


“Này các Tỳ kheo, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này: 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể {đạt được một trạng 
thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức (phi tưởng) 
về đất trong liên hệ với đất ... (11) về mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, 
cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái 


tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức. 


“Người đó có nhận thức (tưởng) như vây: “Đây (trạng thái này) là 
bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự làm lắng-lặn tất cả mọi hành-vi (hành 
vi tạo tác; các hành), sự từ-bỏ mọi sự thu-nạp (sanh y), sự tiêu-diệt dục- 
vọng (ái), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. Chính theo cách này một 
Tỳ kheo có thể {đạt được một trạng thái định-tâm (mà trong đó) (1) người 
đó không có nhận-thức (phi tưởng) về đất trong liên hệ với đất ... (11) về 
mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, 


42 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái tâm}— nhưng người đó vẫn còn 


có nhận-thức.” 


20 (10) Sự Định Tâm (3) 


Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến gặp thầy Xá-lợi-phất và chào hỏi 
qua lại. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên, 
và nói với thầy ấy: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, có phải một Tỳ kheo có thể: {đạt được 
một trạng thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức 
(phi tưởng) về đất trong liên hệ với đất ... (11) về mọi thứ được nhìn thấy, 
nghe thấy, cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem 


xét bởi cái tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức?” 


[Tiếp tục phần còn lại giống hệt kinh 11:18 ở trên.] 


21 (11) Sự Định Tâm (4) 

Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các đạo hữu, có phải một Tỳ kheo có thể: {đạt được một trạng 
thái định-tâm (mà trong đó) (1) người đó không có nhận-thức (phi tưởng) 
về đất trong liên hệ với đất ... (11) về mọi thứ được nhìn thấy, nghe thấy, 
cảm nhận, nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được xem xét bởi cái 


tâm}— nhưng người đó vẫn còn có nhận-thức?” 


“Này đạo hữu, chúng tôi từ xa đến đây để học ý nghĩa của điều này từ 
Ngài Xá-lợi-phất. Sẽ tốt lành nếu thầy Xá-lợi-phất làm rõ ý nghĩa của điều 
nảy. Sau khi nghe được từ thầy Xá-lợi-phất, các Tỳ kheo sẽ lưu giữ nó 
trong tâm.” 

“Này các đạo hữu, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi sẽ 
nói.” 


“Dạ, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói 


.43 


điêu này: 


[Tiếp tục phần còn lại giống hệt kinh 11:19 ở trên.] 


NHÓM 3 
TƯƠNG TỰ 


22 (I)— 29 (8) Quán Sát Sự Vô Thường 


(D (A) “Này các Tỳ kheo, có mười một yếu-tó, một người chăn bỏ là 
không khả năng chăn nuôi một đàn bò. Mười một đó là gì? Ở đây, (1) một 
người chăn bò không có sự hiểu-biết về sắc-thân (thân thể); (2) người đó 
không giỏi khéo về những đặc-tính (hình tướng, tính cách của những con 
bò?); (3) người đó không trừ bỏ trứng ruồi; (4) người đó không băng bó 
vết thương: (5) người đó không xông khói chuồng trại (để đuôi côn trùng); 
(6) người đó không biết chỗ bãi cạn (để cho đàn bò có thê lội qua sông); 
(7) người đó không biết thứ nước gì (đàn bò) đã uống: (8) người đó không 
biết đường (để bò đi); (9) người đó không khéo giỏi về những đồng cỏ 
(cho bò ăn); (10) người đó vắt sữa khô kiệt; và (11) người đó không có 
thêm sự tôn trọng những con bò đực, là những bò cha và bò dẫn đầu của 
đàn. Có mười một yếu-tỗ này, một người chăn bò là không khả năng chăn 
nuôi đàn bò. 

(B) — “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có mười một phẩm 
chất này, một Tỳ kheo là (1) không khả năng sống quán sát sự vô-thường 
trong mắt ... (2) không khả năng sống quán sát sự khổ trong mắt... (3) 
không khả năng sống quán sát sự vô-ngã trong mắt ... (4) không khả năng 
sống quán sát sự hoại-diệt trong mắt ... (5) không khả năng sống quán sát 
sự biến-mất trong mắt ... (6) không khả năng sống quán sát sự chấm-dứt 


trong mắt ... (7) không khả năng sống quán sát sự từ-bỏ trong mắt ...” 


30 (9) — 69 (46) 


44 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


“ ,.. trong tai... trong mũi ... trong lưỡi ... trong thân ... trong tâm 


” 


70 (49) — 117 (96) 
“.... trong những hình-sắc ... trong những âm-thanh ... trong những 
mùi-hương ... trong những mùi-vị ... trong những đối-tượng chạm xúc ... 


trong những hiện-tượng ...” 


118 (97) — 165 (144) 


“.... trong thức-mắt ... trong thức-tai ... trong thức-mũi ... trong 


thức-lưỡi ... trong thức-thân ... trong thức-tâm ...” 


166 (145) — 213 (192) 


“... trong tiếp-xúc (bởi, với) mắt ... trong tiếp-xúc tai ... trong tiếp- 
xúc mũi ... trong tiếp-xúc lưỡi ... trong tiếp-xúc thân ... trong tiếp-xúc 


”? 


tâm... 


214 (193) — 261 (240) 


“... trong cảm-giác (thọ) được sinh ra bởi tiếp-xúc (bởi, với) mắt... 
trong cảm-giác được sinh ra bởi tiếp-xúc tai ... trong cảm-giác được sinh 
ra bởi tiếp-xúc mũi ... trong cảm-giác được sinh ra bởi tiếp-xúc lưỡi ... 
trong cảm-giác được sinh ra bởi trong tiếp-xúc thân ... trong cảm-giác 


được sinh ra bởi tiêp-xúc tâm...” 


262 (241) — 309 (288) 


.... trong nhận-thức (tưởng) về những hình-sắc ... trong nhận-thức 


°45 


về những âm-thanh ... trong nhận-thức về những mùi-hương ... trong 
nhận-thức về những mùi-vỊ ... trong nhận-thức về những đối-tượng chạm 
xúc ... trong nhận-thức về những hiện-tượng ...” 


310 (289) — 367 (336) 


“... trong sự cô-ý (tư, ý hành) đối với những hình-sắc ... trong sự cố- 
ý đối với những âm-thanh ... trong sự cố-ý đối với những mùi-hương ... 
trong sự cố-ý đối với những mùi-vị ... trong sự cố-ý đối với những đối- 
tượng chạm xúc ... trong sự cô-ý đối với những hiện-tượng ...” 


368 (337) — 405 (384) 


“.... trong đục-vọng (ái) đối với những hình-sắc ... trong dục-vọng 
đối với những âm-thanh ... trong dục-vọng đối với những mùi-hương ... 
trong dục-vọng đối với những mùi-vị ... trong dục-vọng đối với những 


đối-tượng chạm xúc ... trong dục-vọng đối với những hiện-tượng ...” 


406 (385) — 453 (432) 


“... trong ý-nehĩ (tầm) về những hình-sắc ... trong ý-nghĩ về những 
âm-thanh ... trong ý-nghĩ về những mùi-hương ... trong ý-nghĩ về những 
mùi-vị ... trong ý-nghĩ về những đối-tượng chạm xúc ... trong ý-nghĩ về 
những hiện-tượng ...” 


454 (433) — 501 (480) 


“ ,.. trong sự soI-xét (tứ) vê những hình-sắc ... trong sự soi-xét về 
những âm-thanh ... trong sự soI-xét vê những mùi-hương ... trong Sự soI- 
xét về những mùi-vỊ ... trong sự soi-xét vê những đôi-tượng chạm xúc ... 


trong sự soI-xét về những hiện-tượng ...” (++) 


46 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


002 (461) — 981 (960) 


(HH) (A) “Này các Tỳ kheo, có được mười một yếu tố, một người chăn 
bò là có khả năng chăn nuôi một đàn bò.”??3 Mười một đó là gì? Ở đây, (1) 
một người chăn bò có sự hiểu-biết về sắc-thân; (2) người đó khéo giỏi về 
những đặc-tính (hình tướng, tính cách của những con bỏ?); (3) người đó 
trừ bỏ trứng ruồi; (4) người đó biết băng bó vết thương: (5) người đó xông 
khói chuông trại (để đuổi côn trùng); (6) người đó biết chỗ bãi cạn (để cho 
đàn bò có thể đi qua sông); (7) người đó biết thứ nước gì (đàn bò) đã 
uống: (8) người đó biết rành đường đi (để bò đi); (9) người đó khéo giỏi 
về những đồng cỏ (cho bò ăn); (10) người đó không vắt sữa khô kiệt; và 
(I1) người đó có thêm sự tôn trọng những con bỏ đực là những bò cha và 
bò dẫn đầu của đàn. Có được mười một yếu tố này, một người chăn bò là 
có khả năng chăn nuôi đàn bò. 

(B) — “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có được mười một 
phẩm chất này, một Tỳ kheo là có khả năng sống quán sát sự vô-thường 


trong THẾ v¿. s2 vái 


[Tát cả từ trên xuống THEO CÁCH TƯƠNG TỰ như phần (D (A), (B): 
(I1) (A), (B) như kinh số 17 ở trên, cho tới cẩu cuối:]... 


(+) “Có được mười một phẩm chất này, một Tỳ kheo là có khả năng 
sống quán sát sự từ-bỏ trong sự soi-xét (tứ) về những hiện-tượng.” (++) 


NHÓM 4 
NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC ??* 


982 (1) 5 

“Này các Tỳ kheo, để có sự trực-tiếp biết về tham, mười một điều 
(trạng thái) cần được tu tập. Mười một đó là gì? Đó là: (1) tầng thiền định 
thứ nhất, (2) tầng thiền định thứ hai, (3) tầng thiền định thứ ba, (4) tầng 


*°47 


thiền định thứ tư; (5) sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ, (6) sự giải-thoát 
của tâm băng tâm-bi, (7) sự giải-thoát của tâm bằng tâm-(tùy)-hỷ, (8) sự 
giải-thoát của tâm bằng tâm-xả; (9) không vô biên xứ [cảnh xứ của không 
gian vô biên]; (10) thức vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô biên], và (11) vô 
sở hữu xứ [cảnh xứ trống-không]. Đề có sự trực-tiếp biết về tham, mười 


một điều (trạng thái) này cần được tu tập.” 


963 (2) — 991 (10) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phá-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham ... sự fiêu-điệt tham ... sự biến-mắt tham ... sự 
phai-biến tham ... sự chẩm-dứr tham... sự buông-bỏ tham ... sự f-bỏ 


tham, mười một điều (trạng thái) này cần được tu tập ...” 


992 (11)— 1151 (170) 


“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết ... sự hoàn-toàn hiểu... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mất.... sự phai-biến ma 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự f-bỏ sân... s1... sự tức-giận... sự 
hung-bạo ... sự chê-bai ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự 
lừa-dối ... sự mưu-mẹo ... sự bướng-biỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá 
lố, dữ dội) ... sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo ... sự say-sưa... sự lơ- 
tâm phóng dật, mười một điều (trạng thái) này cần được tu tập ...” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


— HÉT QUYÊN II— 


48 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN I1 


BẢNG VIẾT TẮT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ 
Be: phiên bản tiếng Miến Điện (= Chaftha Sangayana Tipi†aka, bản điện tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayamti Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiramT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tIkã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 


NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN bởi 
Tỳ Kheo Bồ-Đè. 

SC = trang SuttaCentral: bản dịch Pãli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà sư 
AJahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng đề chỉ phiên bản của luận giảng Mp, 
là chúng tương ứng chỉ ấn bản Chafha Saigäyana Tipifaka bản điện tử 4.0 
(dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên Cứu Thiên 
Minh Sát Igatpuri, Ân Độ) và ấn bản Tích Lan Simon Hewavitarne Bequest 
(1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng Mp thuộc ấn bản 
điển tử của Chaƒha Saigäyana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: W¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Ch¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = AtthasalinT (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: /ập Kinh Pháp Cu (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Cw Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasanganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 
+ DN = DIgha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 








50 Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 








It = Iivuttaka: ập Kinh Phật Tự Tì Juyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: áp kinh Chuyện Ti yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: áp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiranmT: Cú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I= Mahä-niddesa: /ập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 





Nidd II = Cũla-niddesa: tập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patfis = Patisambhidamagga: fập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathãä: Chú Giải tập Patfis 
Pef = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikä, Phần II (Suttanipata-atthakathä): Chú Giải tập Sn 


Pp = Pugsalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chứ Giải tập Pp 

Ps = PapancasũdanT (MaJJhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 

Pvy = Petavatthu: /£p Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ §NÑ = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 

Šn = Suttanipäta: ếập Kinh Táp (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsadika (Vinaya-atthakatha): Cú Giải Luật Tạng 

Sv = Sumaogalavilasin (Digha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 


Sv-pf = SumaogalavilasinT-purana-fIkã (DIigha Nikãya-tIk3) (Be): 7¡ ïêu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 








Bảng Viết Tắt * 51 








'Th = Theragathã: /ập kinh Trưởng Lão Thí Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakatha: Chu Giải tập Th 

Thĩ = TherIgathã: /áp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Thĩ-a = Therigathã-atthakathäa (1998): Cú Giải tập Thĩ (bản 1998) 
Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: 5ô Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-m{ = Vibhanga-milatikã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miễn 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyện Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 
game) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vï Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EVI= Elders'° Verses I: Trưởng Lão Thi Kệ I (của Ñorman) 
EV II = Elders” Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
GD = Group of Discourse: /ập? Kinh Tập II (của Ñorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 








52 * Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN 11 








Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo NãnamolI) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyền tập các kinh thuộc SN 
(của các học giả Ireland, Nanananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Päli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study ofthe Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ung A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams° Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 
(của Monier-William) 


PED = Pali-English Dictionary: 7 Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SocIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Änanda Thera: Trưởng Lão Vanarata nanda 
>> Lzzu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn trong 
phân chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyền và số frang của ân bản PTS. Các 
trích dân từ Uđãna và Ifivuftaka thì ghi số kính theo sau là số frang của ân 


bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương và 
số đoạn trong Ppn. 








CHÚ THÍCH 


?!2 [Đây là kinh song hành của kinh 10:01. Chỉ khác nhau một chút là tách 
“gự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ` (nibbidä-viraga) ra thành 02 điều (10) và (11). 
Coi chú thích 1964 cuối kinh đó.] (2199) 


??0 [Tương tự như chú thích kế trên: đây là kinh song hành của kinh 10:02. 
Coi thêm chú thích 1965 và 1966 ở kinh đó).] (2200) 


??0! [Tương tự, đây là kinh song hành của kinh 10:03.] (2201) 
??92 [Tương tự, đây là kinh song hành của kinh 10:88.] (2202) 


2203 [Chỗ này Ce và Ee ghi động từ số ít là vodäyaii, khác với Be ghi động từ 
số nhiều là vodãyawi. Ee có ghi trong một chú thích của nó rằng tất cả những 
bản gôc chép tay đêu ghi là vodayarii. 


- Chỗ này ở kinh 10:88 có chú thích như vầy: [Theo Ce, Be, và Mp [của Ce 
và Be] tôi đọc chỗ này là saddhammassa na vodäyarri. Ee ghi động từ số ít là 
vodäyzri, nhưng những chú thích trong Ee cũng đề cập trong bản viết tay là 
vodayarmii. Chữ saddhamnassa nên được ghi đúng lại là saddhamma assa. 
Mp chú giải rằng: “Những phẩm chất tốt của giáo lý, gồm có trong ba phần 
ti tập (giới, định, tuệ), không được làm sáng bóng vì người đó” (siR- 
khattayasankhata sasanasaddhamma assa vodänam na gaccharmfi). (Có lẽ 
theo nghĩa là: nêu người tu là thiện tu và tu tiến thì những phẩm chất của giáo 
lý càng được làm sáng ngời; còn những người tu là tà tu và sa sút thì những 
phẩm chất của giáo lý sẽ bj làm i„ mở).| (2108)]. (2203) 


??0 [Đây là kinh song hành của kinh 10:06 được mở rộng thêm điều (11), và 
được thêm phần sau trong đó thầy Änanda đi thảo luận lại chủ-đề đó với thầy 
Xá-lợi-phất và cũng nhận được sự trả lời giống Phật. Lưu ý rằng: kế tiếp kinh 
10:06 là kinh 10:07 trong đó thầy Xá-lợi-phất đã trả lời câu hỏi theo cách 
khác với Phật [nhưng cũng nói về cùng trạng thái định-tâm đó], còn trong 
kinh 11:07 này thì thầy Xá-lợi-phất đã trả lời giống Phật. (Mời coi lại chú 
thích 1968, 1969 trong kinh 10:06.)] (2204) 


??05 [Phần sau từ chỗ này đến cuối: Ce và Be thì vẫn ghi như vầy, nhưng Ee 


54 * Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN 11 


thì tách thành một kinh riêng, và đánh số là kinh số 8. Như vậy từ chỗ này trở 
đi cách đánh số kinh của nó là hơn Ce và Be 1 số. Câu cuối cùng, tán thán sự 
giống nhau về cách giảng giải của Phật và của thầy Xá-lợi-phất, cho thấy cả 
02 phần đúng là nằm trong cùng một kinh 11:07 (nên cách ghi của Ce và Be 
là hợp lý và chính xác). Ngược lại, trong Quyền trước, 02 kinh 10:06 và 
10:07 là 02 sự đối thoại về cùng chủ-đề sự định-tâm này giữa thầy Änanda 
với Phật và giữa thầy Ãnanda với thầy Xá-lợi-phất nhưng không có “cầu nối” 
nào để nối 02 kinh đó thành 1 kinh cho được (vì trong kinh 10:07 thầy Xá- 
lợi-phất đã trả lời theo cách khác với Phật).] (2205) 


?2 [Mp nhận định ứrạng thái bậc nhất (aggapada) ở đây là niễt-bàn.] (2206) 
?207 [Bằng cách tính các căn cảm-nhận (giác quan) và những đối- tượng của 
nó, kinh này có chứa hơn I] điều. Nhưng để giữ nó là kinh “11-điều”, tôi bắt 
đầu đánh sô từ yếu tố “đất”.] (2207) 

??03 [Be thì ghi tên là Saddha.] (2208) 


??0 [Nguyên văn câu này: Jhãyati pajjhãyadi nịjjhãyati avajjhäyati. Giỗng 
như trong kinh 6:46 và MN 50, mục 13 cũng có ghi cụm chữ này, với giọng 
kinh theo nghĩa chế nhạo. (Coi chú thích 1344 ở đoạn (1) của kinh 6:46 đó).] 
(2209) 


??!° [Nguyên văn 02 câu cuối: Yassa /e nãbhjjãnãma, yampi nissäya jhãyasi. 
Coi kinh MN 22, mục 36 có ghi: “... Khi những thiên thần (ở cõi trời) của 
trời Indra, của trời Brahmã và của trời Pajãpati tìm kiếm một Tỳ kheo là 
người đã được giải-thoát trong tâm như vậy, họ chẳng tìm thấy [bất cứ thứ gì 
để họ có thê nói]: °7ức của một người đã đi như vậy là có chỗ này là chỗ- 
dựa'. Vì sao vậy? Bậc đã đi như vậy, ta nói, là không thể truy dấu được ngay 
tại đây và bây giờ (ngay cả trong kiếp này)” (evam vinuffacittam kho, bhik- 
khave, bhikkhum sa-indä deva sabrahmakäa sapajapatiha anvesam nadhigac- 
chami “dam nisstam tathaãgafassa viñnanan` tỉ Tam kissa hefu? 
Difth'evaham, bhikkhave, dhamme tathãgaftam ananuvjjo tỉ vadami).| (2210) 


?2!1 [Pathaviyam pathavisaññä vibhữtä hori. Mp giải nghĩa chữ vibhữia ở đây 
là = pãkqƒa (rõ ràng, rành rành, hiển nhiên), và giải thích: “Những nhận-thức 
của 04 [hoặc 05] tầng thiền định sắc giới (jhãna) đã khởi sinh với đất ... nước 

.. là đôi-tượng là rõ ràng ... bởi vì chúng đã được nhìn thấy bằng sự minh- 
sát là “vô-£hường, khổ, vô-ngã'”.” Mp đã cô bào chữa cho sự diễn dịch của nó 
bằng một trích dẫn mà nó nói là từ một bài kinh (nào đó), như vầy: vibhuia, 


Chú Thích * 55 


bhamte, rupasañfa avibhita afthikasañña. Tuy nhiên chúng tôi đã dùng kỹ 
thuật 4.0 để dò tìm hết Kinh Tạng nhưng không thấy có bài kinh nào có ghi 
câu chữ như vậy. Theo chỗ tôi biết, trong các bộ kinh N/kãya thì chữ vibhira 
luôn luôn có nghĩa là “đã biển mất, đã biến đï°. Coi thêm những lời diễn đạt 
như vi5hifasaññr trong kinh Sn 874 và vibhifaripasaññissa trong kinh Šn 
1113, trong cả 02 trường này chữ vib##a chỉ có thể có nghĩa là “đã biến 
mát”. Có lẽ không có lý do gì đi gán một nghĩa khác vào chỗ lời kinh đang 
chú giải này. Bản tương đương trong Hán tạng, SA 926 [chỗ T II 235c26- 
236b1 I], cũng ủng hộ kết luận này. Ví dụ chỗ yếu tô đấ/ [như chỗ II 236a27], 
nó ghi là: “Mộ( Tỳ kheo là có khả năng không chế nhận-thức về đất trong liên 
hệ tới nhận-thức vẻ đất" (t.E.ÌXHH4BBE1ÄH4B). Có thể nào chữ #8 năm 
giữa ở đây lại là vô cớ vô lý để chúng ta phải đọc thành kÈ.E.J*‡#:8š{Ä#b48)] 
(2211) 


??12 [Mp giải thích chỗ này là: “Người đó thiền trú bằng sự chứng đắc thánh 
quả có được nhờ đã vượt qua theo cách này thông qua chuỗi sự minh-sát” 
(evam vinassanapafipaliya ägantva uppaditaya phalasamapattiya jhayamio).] 
(2212) 


??13 [Kinh này là kết hợp 03 kinh 3:143, 3:144, 3:145 thành một (tương ứng 
các đoạn (), (i), (ii) người dịch đã đánh số, và (iv) thêm 02 điều nữa để 
thành kinh “77-điểu°. Như vậy nó là một dạng kinh “/1-điễu kết hợp". 


- Công thức về A-la-hán cũng được nói trong kinh 7:61. Mp giải thích “kếr- 
cuộc rốt ráo” (accanfaniffho) như vầy: “Kết-cuộc của người đó là Niết-bàn 
bắt khả hủy; đây được gọi là “rốt ráo” hay “tột cùng” (zccana) bởi vì nó vượt 
trên sự kết-thúc (antam afafa).`]| (2213) 


??!4 [Kinh này có một phần song hành với kinh 6:10: các đoạn (1)-(6) ở đó là 
giống (6)-(11) trong kinh này. Mời coi lại các chú thích từ 1256-1260 trong 
kinh 6:10).] (2214) 


- (Nhân tiện ở bên dưới: Những đoạn lời mẫu người dịch Việt đánh dâu trong 
ngoặc {...} là giống nhau; kinh gốc ghi đầy đủ trong các đoạn (6)-(11) như 
vậy chứ không ghi tóm lược từ sau đoạn dẫn đầu ... như thường thấy trong 
các kinh khác; (trong kinh song hành 6:10 cũng ghi đầy đủ như vậy). Người 
dịch nghĩ đó là dụng ý của những thánh tăng kết tập, vì sự tưởng-niệm nảo 
cũng quan trọng và để khi có ai muốn giảng giải về một sự tưởng-niệm nào 
thì ở đó có sẵn nguyên văn đầy đủ đề giảng giải. 


56 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


- Nhưng trong kinh 11:12 kế tiếp thì các đoạn từ (7)-(10) chỉ ghi giản lược 
bằng tên của các clri-đề tưởng niệm, do từ đầu nó cũng đã ghi giản lược từ 
kinh đầy đủ trước nó). 


2215 [Người dịch giữ cách dịch sát từ ngữ kinh gốc như vầy. Câu này Tỳ kheo 
Bồ-Đề đã dịch thoáng là: “Với tắt cả mọi sự dính lí, chúng con nên an trú 
theo cách nào?”, và thầy đã chú thích như vây: [Tôi dịch chỗ này hơi tự do 
đề cho phù hợp với ngôn ngữ dịch (tiếng Anh). Nếu dịch sát từ ngữ thì có thể 
đọc là: “7a Thế Tôn, trong những cách khác nhau mà chúng con an trú, 


chúng con nên an trú theo cách nào ?”]| (2215) 


2216 [Nhà sư Brahmäii đã viết: “Điều này đáng đề lưu ý, rằng một đệ tử tại gia 
cũng nói về sự “an cư mùa Mưa” (03 tháng kiết hạ). Có lẽ đây là những hiện 
tượng hay phong tục phổ biến ở vùng bắc Ấn Độ, chứ không riêng những sa- 
môn (szmza). Có lẽ là do mùa mưa thì quá khó khăn để đi lại.”] (2216) 


??!” [Mp nhận định chữ “zøgười được giải-thoát phi thời gian (vĩnh viên)” 
(asamaya-vimurfo) là A-la-hắn. Liên quan với cách diễn tả ở kinh 6:55, đoạn 
(1), câu “không nhìn thấy bên trong mình còn điểu gì cần phải làm hay [cần 
phải] làm thêm những gì đã làm xong” (karanIya\ aflano na samanupassafi 
katassa vã paficayam), Mp đã giải nghĩa chữ paficayam là “sự tiến-thêm 
bằng cách làm thêm (điều đã làm xong) (punappunan karanena vaddhim). 
(Co lại chú thích chú thích này ở kinh 6:55, đoạn (1).] (2217) 


??!8 [Cả 02 phiên bản Ce và Be đều không dùng chữ ¿¡ để đánh đấu đến chỗ 
này là hết phần trích dẫn trực tiếp, và do vậy theo cách ghi của chúng thì khó 
nhìn thấy đoạn nội dung của chủ-đề thiền (tưởng niệm) này kết thúc chính 
xác ngay chỗ nào. Ee thì có đưa vào chữ z¡ chỗ này, để đánh dấu phần nội 
dung tưởng-niệm kết thúc ngay đây, bao gồm cả câu ví dụ và câu lặp lại. 


- Những thiên thân sống còn nhờ thức-ăn là thuộc về cõi dục-giới. Những 
thiên thân đã được tải sinh trong một thân làm-bằng-tâm thì thuộc về cõi 
sắc-giới. Không rõ tại sao lời kinh lại nói: “(»#ững thiên thần đó) không nhìn 
thấy bên trong mình còn điều gì cần phải làm hay [cân phải] làm thêm 
những gì đã làm xong” (tä karaniyan aitano na samanupassanfi kafassa vã 
paficayam). Vì đặc ngữ này thường chỉ dành để mô tả bậc A-la-hán. Tôi chỉ 
có thê đoán rằng lời kinh đang hàm chỉ đó là những thiên thần đã chứng 
thành A-la-hán.] (2218) 


Chú Thích * 57 


??!2 [Tôi đọc chỗ này theo Be và Ee là aggøi muifo, khác với Ce ghi là ag- 
gunukko.] (2219) 


??2° [Câu này là: Saddhassa upäsakassa puffo. Câu này cũng có thê được dịch 
là “con trai của người đệ tử tại gia nam (tên là) Saddhd”, với chữ Saddha là 
danh từ riêng. Nhưng nếu là như vậy tôi sẽ trông đợi phải có ghi luôn chữ 
nãma (iên là). Be thì ghi là: sudaffassa upasakassa puffto (con trai của đệ tử 
tại gia nam tên Sudata”. Nhưng Sudafra chính là tên riêng của ông Cấp Cô 
Độc (Anathapindika), mà con cái của ông Cấp Cô Độc thì Phật đã biết rõ, 
cho nên sẽ rất lạ nếu Phật còn hỏi thầy Tu-bồ-đề như vậy; do vậy đây không 
phải là con ông Cấp Cô Độc. Hơn nữa, các kinh trong các bộ kinh Nikãya 
cũng không gọi ông Cấp Cô Độc bằng tên riêng của ông, chỉ trừ trong một 
vài hoàn cảnh rất hiếm khi.] (2220) 


???! [Nguyên văn cụm chữ cuối này: sađdhäpadãnesu. Mp giải thích nghĩa 
là: “sự thể-hiện, những tính cách, của những người được phú cho niềm-tin" 
(saddhanam puggalanam apadanesu lakkhaneswu).| (2221) 


?2? [Đây là kinh song hành của kinh 8:01. Kinh 11:15 này thường được tụng 
đọc như một “kinh phòng-hộ”.] (2222) 


???3 [I1 ích-lợi này được giảng giải chỉ tiết trong Thanh Tịnh Đạo, Vism 
311-14, Ppn 9.59—76.| (2223) 


??2 [Kinh này giống hệt kinh MN 82. (Người dịch ghi hệt theo bản dịch kinh 
MN 52 cho đồng nhất nhau).] (2224) 


?2?5 [Gia chủ này được mô tả là eahapafi Afthakanägara, trong đó đuôi chữ — 
nãgara có nghĩa là “một công dân của thành phố [nào đó]”. Bản thân chữ 
nagara có nghĩa là thành phố. Điều này giống hệt cách người ta gọi người từ 
thành phố Sài Gòn là “người Sài Gòn”, hay người ở thành phố Paris là “người 
Paris vậy.| (2225) 


??25 [Nguyên văn câu này: Ten`eva đdhammarägena dhammanandiyä. Câu 
này cũng có trong kinh 9:36, đoạn (1), (iii) và có chú thích ngay chỗ đó. (Mời 
coi lại chỗ đó và chú thích đó). Còn trong kinh này Mp có giải thích như vầy: 
“Chỗ này muốn chỉ 02 sự tham-muốn và tham-dục đối với sự vắng-lặng 
(định) và sự minh-sát (tuệ), (tức thiền định và thiền quán). Vì, nếu người tu 
có khả năng quét sạch mọi tham-muốn và tham-dục đối với thiền định và 


58 * Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN I1 


thiền tuệ, thì người đó trở thành A-la-hán. Nếu người đó không thể làm được 
vậy, người đó trở thành bậc Bất-lai. Bởi vì người tu chưa dẹp sạch tham- 
muốn và tham-dục đối với thiền định và thiền tuệ, thì thông qua sự cố-ý 
(hành, ý hành?) của tầng thiền định thứ tư người đó được tái sinh trong 
những cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên). Đây là sự giảng giải tổng quát của 
những vị thầy.”] (2226) 


??7 [Lưu ý: Phi tưởng phi phi tưởng xử [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức] đã không được nói đến ở đây bởi vì nó 
được cho là guá vi-êế, bởi vì những yếu-tố cấu thành của nó nên được dùng 
làm những đồi-tượng để thiền quán (minh sát).] (2227) 


?223 [Như trong bài kinh: mười một cửa vào dẫn tới sự bắt-tử chính là 04 tầng 
thiền định sắc-giới, 04 trạng thái tâm vô-lượng, và 03 tầng chứng đắc vô-sắc 
giới. Chúng là những cơ-sở để tu tập minh-sát và chứng ngộ thánh quả A-la- 
hán.] (2228) 


?22 [Đây được cho là 500 đồng tiền &øhãpana vào thời Đức Phật.] (2229) 


??3° [Kinh này giống hệt kinh MN 33 (ở đó người dịch ghi hệt theo bản dịch 
kinh AN 10:17 này cho đồng nhất nhau).] (2230) 


“.. [Trong kinh SN 47:06 (Quyền 5), bốn nền tảng chánh-niệm (bốn sự thiết 
lập chánh-niệm, tứ niệm xứ) đã được mô tả ví như một đồng có (gocara) của 
một Tỳ kheo, đó là lĩnh-vực (xứ, lãnh địa, trú xứ) phù hợp đúng đắn để người 
tu chú-tâm (chánh niệm). | (2231) 


2232 [Trừ câu mở đầu với “nội số Tỳ kheo' này, phần đối thoại còn lại giống 
hệt như kinh 11:07 được vấn đáp bởi thầy Ananda và Phật; (trong kinh đó 
cũng có 02 chú thích).| (2232) 


??33 [Phiên bản Be không gồm có dãy kinh từ 502 —881 này, có lẽ nó đã được 
hàm ý ý và ngầm hiểu từ phần kế trên. Ee thì có ghi dãy kinh này đơn giản như 
03 phần ngắn năm trong bài kinh lớn hơn (ở trên) về ví dụ người chăn bò.] 
(2233) 


??34 [Ee không đánh số NHÓM này. Cả Ce và Be đều đánh số là NHÓM 4.] 
(2334) 


2235 [Ce đánh số những kinh trong NHÓM này bắt đầu từ 1 cho tới 170; Be 


Chú Thích * 59 


thì tiếp tục đánh số nó theo sự liên tục từ đầu đến cuối QUY#N. Do Be không 
có ghi phần “#ích cực” của ví dụ về người chăn bò (tức phần (II) theo sự đánh 
dấu của người dịch) nên nó đánh số từ 502 cho tới 671. Tôi dùng cả 02 cách 
ghi và đánh số đó, nhưng nhất định bắt đầu từ số 982, (tức là vừa tính số theo 
sự liên tục từ phần trước và cũng vừa dựa trên sự không có ghi phần “ch 
cực” của ví dụ người chăn bò).] (2335) 


++++ 


60 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 11 


